TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hô Chí Minh 


Làm Sao Khi Chết Vẫn 
Có Nụ Cười Trên Môi 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


_ LÀMSAO KHICHÉẾT _ 
VẤN CÓ NỤ CƯỜI TRÊN MÔI ? 


Tóm Tắt Hướng dẫn thực hành Thiên Tuệ Vipassana 


Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
Unversity ofNew South Wales, Australia 


Nhà Xuất Bản Tuệ Tâm 


Kinh Đại Duyên, số 15 (Trường Bộ I), Đức Phật dạy: 
"Này Ananda, chính vì không giác ngố, không thâm hiểu 
giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rồi loạn như 
một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như có munja 
và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ 
xứ, ắc thủ, đọa xư, sanh tử". 


arøi fdf3v đìtÌ zT3Tdeardgass ¡ gÍỒsi f3đ3Jđ3T d ga äSểc 
tang 


Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn 
thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như 
ánh chớp, như đám mây —— những gì hữu vi nên được 
quán chiếu như vậy. 


—ĐIRR)2 

inS4J⁄1XZ 

3| 5ã 7TR 1l 

FR{F 1I ân 

Nhất thiết hữu vĩ pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điện 
Ũng tác như thị quán. 


Tất cả những pháp hữu-vi 
Khác nào mộng, huyễn, khác gì điện, sương. 
Như bóng nước, như ảnh-tượng. 
Xét suy như thế cho thường chớ quên! 
Kinh Kim Cang 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang Ï 


Lời Tâm Tình 

Cuốn sách mỏng câm nang thực hành thiền tuệ 
này được ra đời do sự yêu cầu của một số pháp hữu 
nhằm trợ duyên cùng quý vị đã và đang thực hành môn 
thiền tuệ Vipassana để khám phá chính mình hầu mong 
vơi đi những đau khổ của Thân và Tâm vì những lỗi lm 
vô minh trong những kiếp nhân sinh. 

Những điều chia sẻ trong quyển sách mỏng này 
hoàn toàn là những lời của chư Phật, chư Thánh tăng 
dạy. Người biên soạn không có gì mới lạ cả. 

Xm chân thành cám ơn Thiền Sư Ashaba (Shwe 
War Wmn Mediaton Centre, Yangon) và Thiền Sư 
Pamasamr (Pandfarama Forest Medifaton Centre, 
Bapo, Myanmar), Thiền Sư Ottamasara (Thebawar 
Medfaton Centre) và thền sư Kovdo (Pa Auk 
Mecdfaton Centre) đã tạo duyên lành cho những hành 
giả thực hành pháp môn này trong suốt thời gian đầu 
năm 2017. Đặc biệt là tri ân vị thiện tri thức Sakadagami 
Dicky Aung đã tận tình cung cấp phương tiện và hộ trì 
trong suốt thời gian tu học tại Miễn. 

Kính cám ơn Ajahn Valsa (Hungaran monk 
Thebarwa Medfaton Centre) Myanmar đã hoan hỷ hộ 
trì từng phút trong thời gian tu học tại Miễn trong suốt 
những tháng ngày từ năm 2016 đến tháng 4 năm 2017. 

Tha thiết ngưỡng mong các bậc cao mímh từ bi 
hoan hỷ chỉ dạy cho những lỗi lầm sai và sót trong pháp 
học và pháp hành hầu làm lợi lạc cho chúng sanh trong 
các pháp giới. 


Namobuddhayà 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 2 


1. Có Bốn Loại Người Sơ Chết, 

Một hôm, có vị Bà La Môn Brahmin đến thưa 
với Đức Phật: "Thưa Thế Tôn, tất cả những người con 
đã gặp con xin nói bằng sự nhận xét với trí tuệ của con 
rằng, không có một người nào không sợ hãi cái chết và 
không lo lăng về viễn ảnh của cái chết" : 

Phật dạy: "chớ nói thể Punna, Zanusoni 
Brahmin, có những kẻ sợ chết và có những kẻ không sợ 
chết". 

Các bạn ơi ! 
khi các bạn đang ngồi 
khi các bạn đang đứng 
khi các bạn đang nằm 
khi các bạn đang ăn 
khi các bạn đang nói 
khi các bạn đang ngủ 
khi các bạn đang đếm tiễn 
và khi đang nắm chặt tay người tình 
bạn đều đang đến gần nghĩa địa ... MỘT MÌNH, 
chẳng thể sai lầm...... 
Đó là đề tài của pháp hành mà ít có người tu theo Phật 
hiểu rõ và hành trì để đưa đến giải thoát như Phật. Dù 
bạn có ngần ngại, sợ hãi, biết hay không bất, thông 
minh hay ngu dốt, hung dữ hay hiền lành, giàu hay 
nghèo thì con đường ấy cũng chỉ có đến thế thôi Con 
đường dĩ nhiên và không có lỗi thoát. Chết là không lối 
thoát. Không ai từ xưa đến nay mà không chết. Có sanh 
ra thì phải có chết. Đó là quy luật tự nhiên. 

Mặc dù cả 2 loại người này đều tiến gần, mỗi lúc 
mỗi gần, đến nghĩa trang, không có ngoại lệ, nhưng có 
một loại người sợ hãi và một loại người không sợ hãi. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 3 


Nên nhớ rằng nếu bạn không sợ hãi khi chết thì khi tái 
sanh bạn sẽ có trí tuệ, an bình nội tâm và trong sáng, 
không sanh vào cảnh khổ. 

Khi nghe Phật dạy như thế, Zanusoni ngạc nhiên 
quỳ xuống và thỉnh cầu đức Phật giải thích rõ hơn về bốn 
loại người này. 

Phật dạy: "Này Zamusoni, có bốn loại người khi 
sắp chết rất sợ hãi. Và cũng có bốn loại người không sợ 
hãi khi đối diện với cái chết". Trong kinh Anguttara 
Nikaya, Catukka-nipata, có nói rõ bốn loại người sợ chết 
này. 


Loại Người Thứ Nhất Sợ Hãi khi Chết. 

Loại người luôn luôn bận rộn và dính mắc ái 
nhiễm với con cái, tài sản, công việc, đam mê, ý tưởng, 
chủ thuyết, quyền chức, địa vị chùa chiền, đệ tử, vân 
vân. Khi họ sắp chết, họ lo lắng về ý tưởng sẽ phải xa lừa 
vĩnh viễn những người họ yêu thương và tài sản, những 
cái mà họ trân quý. Họ sợ mắt và không muôn la xa 
những thứ đó như l địa vị, quyền lực, con cái và tải sản. 
Chính tư tưởng này ám ảnh họ rất trầm trọng. Họ rất SỢ 
hãi phải chia tay vĩnh viễn với những thứ này. Cái tư 
tưởng khổ não này biến thành nỗi đau tâm thức 
(Domanasa mertal pains). Khi cái chết càng đến gần, họ 
càng trở nên giận dữ (dosa: anger), và theo sau đó là sự 
nuối tiếc (Soka: sorrow). Sau nuối tiếc là sự khổ não 
(Pardewa: lamentation) và tuyệt vọng (upayasa: desparn) 
vì họ hiểu rõ sự bất lực của họ với cái chết khi cái chết 
càng ngày càng đến gần. 

Tại sao những thứ tâm thức khổ não này xuất 
hiện ngay trong lúc con người phải đối diện với cái chết? 
Những thứ này gọi chung là Maranampr- Dukkha sacca. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 4 


Tất cả những cái quyền lực, địa vịụ danh vọng, của cải, 
con cái, ngay cả cái than của họ, mới chính là sự thật 
khổ não (Dukkha sacca: the trufh of Dukkha). Bởi vì 
không biết những cái này là sự thật của khổ não do Vô 
Mnnh che lấp trí tuệ nên tâm trí của họ dính mắc tham ái 
luyến tiếc vào những đối tượng không thực sự thuộc về 
họ một cách quá cao độ quá sâu dày và lâu ngày mà 
không biết chúng là sự thật của khổ não (Dukkha sacca), 
họ không thể dứt bỏ dễ dàng được. 

Sự đau buồn nội tâm (Domamasa) xuất hiện, 
tiếc nuối (Parideva) tiếp theo, khao khát (Dpayasa) cũng 
nối theo đuôi, như vậy cả một chuỗi khô đau xuất hiện 
lên tục . Có thể nào cái nhận thức cuối cùng trước khi 
họ la đời lại không chứa đựng đầy những thứ đau đớn 
khổ não này hay sao ? Có lẽ nào những cái Khổ não, 
thâm, sân  tiếế nuối khao khát Dukkha Dosa, 
Domamnasa, Soka, Parideva, Upayasa chẳng ảnh hưởng 
gì đến cái nhận thức cuối cùng khi người đó phải vất bỏ 
cái thân giả hợp này để phải đi tái sanh nơi cảnh giới 
khác hay sao ? 

Khi cái Thức tái sanh xuất hiện, cái chết chấm 
dút sự hiện hữu của con người thì quyền lực, ý tưởng, 
chủ thuyết, tiền bạc, địa vị, con cái, của cải mới chính là 
nỗi thống khổ nhất của người chết. Chính chúng nó mới 
là thực sự nguyên nhân của khổ não (Dukkha sacca). 
Chúng nó thực là Vô thường, Khổ, Vô Ngã... Chính 
chúng nó mới thực sự là nguồn cội của khổ não dẫn đến 
sự tái sanh luân hồi khổ não. 

Người chết có trải nghiệm và hiểu được những 
cái sự thực đau khổ này hay không? Thân và Tâm có 
cùng bị khổ não cùng một lúc hay không ? Khi cái thức 
tái sanh xuất hiện thì bóng tối vô minh (Avijja) cũng bao 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 5 


trùm con đường tái sanh. Người chết vì không có, hay 
thiếu trí tuệ (wisdom) nên khao khát tham ái những cái 
không thực, vô thường mà phải chụ tái smh trong cảnh 
khô (Peta). Trong trường hợp này cái Thức Tái Sanh 
CỦa người sắp chết Sẽ, xuất hiện trong cái thế giới (Peta), 
cái thể giới có đời sống thấp kém hơn thí dụ như súc 
sanh. 

Theo lời Phật dạy thì cái thức tái sanh này xuất 
hiện ngay lập tức cùng lúc lập tức với cái chết. Hãy thử 
hỏi khi những cảm giác (Vedana feelngs) sợ hãi mắt tài 
sản, vợ con, quyền lực, cô đơn và mất tất cả.... và tất cả 
những tham vọng muốn và cố giữ những thứ này trở 
thành vô vọng, tuyệt vọng, thì viễn tượng chết trở nên 
khủng khiếp như thế nào nhỉ ? Khi sự sợ hãi (&ar) xuất 
hiện thì hối hận (soka sorrow), đau đón (parweda 
mental pains lamentation), khổ não (dukkha sufErings) 
và tiếc nuối phiền não (domanasa mental grie§ and 
anguish) cũng tăng dần nhanh chóng và chiếm hữu trên 
thân và tâm của con người sắp chết này. Người này 
không thể bình an, yên tâm với những cái Nghiệp bất 
thện đã tạo ra (kaya-kan hay là kaya kamma) thân 
nghiệp (vic-kan) hay khẩu nghiệp (vici kamma). Như 
vậy cảnh giới khổ đau thấp hèn (Peta-zati sẽ xuất hiện 
ngay lập tức trong tâm người chết khi họ vừa chấm dứt 
hơi thở cuối cùng Khi họ bị những nghiệp xấu chiếm 
hữu và dẫn dắt thì kết quả là thức tái sinh sẽ dẫn sanh 
vào cõi súc sanh (Kamma bhava paccaya peta Zati 
because of such mundane actlons anmmal exEtence 
comes to be '), 


° trích nguồn Paticcasamupada 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 6 


Chúng sanh nào trong lúc sống có nhiều đam mê, 
tham ái, dính mắc sâu về con cái, vợ chồng, tài sản, 
quyền lực, không biết thức tỉnh, thay đổi, tỉnh giác, 
không hiểu sự thật đau khổ của các thứ này và nghĩ lầm 
rằng họ sẽ sống mãi mãi, có quyền sở hữu những thứ đó 
mãi mãi và những thứ đó không bao giờ mất. Họ có thể 
chuyển giao cho con cái của họ những thứ đó sau khi 
chết. Như thế họ dính mắc vào chấp thủ, và tham đắm 
vào những tà kiến sai lầm không thể sửa đổi hay buông 
bỏ đi được. Đến khi chính bản thân họ phải đối diện với 
cái chết một mình, thì nỗi sợ hãi chết chóc 
(consciousness of far) sẽ nhanh chóng chiếm hữu thân 
và tâm họ. Những cảm thọ xấu đau đớn (Vedana mertal 
and physical painfil felings) sẽ xuất hiện. Rồi chúng cứ 
như thế tăng dần nhanh với sự sợ hãi, khủng hoảng, cô 
đơn, hối hận (soka), tiếc nuối (parideva), khổ não 
(dtkkha memal and physical pams), buồn rầu 
(domanassa grlef), theo sau những cái nghiệp do thân và 
khẩu đã tạo tác trước kia sinh ra. 

Chính các nghiệp xấu do thân và khâu tạo duyên 
cho người sắp chết đi tái sanh nơi cảnh giới súc sanh, 
ngạ quy thấp kém khổ ải. Kamma bhava pacciya Peta- 
zaíi (thouph vohitlonal actlons there are conscIousness 
ofrebrth as anmal). 

Chính cái nhận thức sai lầm về sở hữu chủ những 
thứ tạm bợ bên ngoài như danh vọng, con cái, vợ chồng, 
tài sản, quyền lực và những thứ này cũng chịu định luật 
vô thường chi phối, đã làm cho người sắp chết bị khủng 
hoảng sợ hãi trước khi chết. Đây là loại người thứ nhất 
sợ cái chết. 


Loại Người Thứ Hai Sợ Hãi khi Chết. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 7 


Đức Phật lại dạy tiếp: “Này Pumaa, Như Lai sẽ 
nói cho ngươi biết loại người thứ hai rất sợ chết. Hãy ghi 
nhớ”. “Những người này rất yêu quý chính cái bản thân 
của chính họ. Khi họ phải đối diện cái chết không thể 
tránh né được và họ biết rõ rằng họ phải xa la cái tấm 
thân của họ vĩnh viễn và không thể tránh thoát. Nỗi sợ 
hãi đó sẽ phát smh ra và tăng trưởng nhanh. Bởi vì họ tm 
rằng cái thân của họ là vĩnh viễn thường còn trong khi 
thực sự thì nó vô thường. Những người như thế bị cái 
Ngã dính mắc, lm chủ, và tham ái (tanha) nơi cái thân 
đó. Khi phải đối diện với cái chết, cảm thọ về cái chết 
sắp đến, và nó càng ngày càng đến gần cái chết ngay nơi 
cửa, thì họ đâm ra hốt hoảng sợ hãi cùng tột' 

Thế nên, người chấp thủ tham ái vào cái thân giả 
tạm này sẽ vô cùng sợ hãi khi sắp phải chết. Đây là loại 
người thứ hai sợ chết vô cùng hoảng hốt. 


Loại Người Thứ Ba Sợ Hãi khi Chết. 

Những người tham lam (lobha) , sân hận (dosa), 
si mê (moha) không hiểu nhân quả, nên tham gia trong 
các hoạt động mua bán, các hoạt động phi (hay thiếu) 
đạo đức, gây những sự đau khổ cho người khác, không 
tu tập tỉnh giác, không có khả năng phân biệt những hậu 
quả của tham ái từ nơi xúc (phassa conftact), và thọ 
(vedana feelngs) các cảnh trần, không đủ trí tuệ để nhận 
biết sự sanh diệt, vô thường (impermanence) của các 
pháp (amcca) và vô ngã (anatta), nói chung không có sự 
hiện diện của các thiện pháp và đạo đức. 

Vì không tạo một chút thiện pháp nào trong lúc 
sông nên khi đối diện cái chết người đó sợ hãi và cái cảm 
thọ sợ Vedana này tăng lên nhanh chóng. Người ấy nghĩ 
rằng trong lúc sống, ta không làm một điều thiện. Ta đã 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 8 


phí cả đời với các việc bắt thiện, các việc lợi ích cho con 
trai, con gái, những việc thủ đắc cá nhân, gây đâu khổ 
cho người khác. Ta đã không lo tu tập quán chiếu tỉnh 
giác trong các hành động, suy tư. Vì cảm thọ ấy tăng 
nhanh quá ngay khi chết, người ấy sinh ra hồi tiếc. Vì thế 
nên họ chết trong sự sợ hãi cùng cực, và bị sự sợ hãi ây 
dẫn vào cảnh khô nơi tái sanh. 


Loại Người Thứ Tư Sợ Hãi khi Chết. 

Loại người thứ tư, đức Phật dạy là loại người vô 
mmh, không chấp nhận hoặc hiểu biết về sự thực của 
Khổ. Những người này không biết và thể nghiệm được 
cái khởi thu của vòng tròn nhân duyên 
(Paticcasamuppada). Vì không biết cái Khổ là do Vô 
Minh (Avija), nên cũng không biết cái tận cùng là già 
chết (Jara-marana) và cứ thế kéo dài đến vô tận. Họ 
chăng biết cái đầu mối của sinh tử là Vô Minh nên khi 
cận chết, người ây đau đớn, sợ hãi, hoảng hốt, và cứ thế 
nguyên một chuỗi khổ đau cũng nối theo đuôi Những 
người ấy không hề biết do nguyên nhân nào mà họ có 
mặt ở đây và rồi khi họ chết thì họ sẽ về đâu? Trong trí 
của người sắp chết, sự hoang mang (vickiccha) chính là 
vô mmnh. 

Do họ không hề tin vào nhân duyên nghiệp báo 
nên khi chết hoảng loạn, không biết mình chết sẽ đi về 
đâu? Chính sự hoảng loạn này là niềm sợ hãi của người 
chết này. Và cứ thể phải chịu sự chỉ phối của cái Thức 
Tái Sanh đi mãi trong luân hồi khổ não. 

Nếu người ấy luôn thường quán chiếu sự sanh 
diệt của các cảm thọ (thô hay tế), thì sự cảm thọ sẽ bị 
chuyển hoá từ từ thành trí tuệ (vipassana magea). Chính 
cái trí tuệ do thường quán chiếu sinh diệt (về tánh chất 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 9 


VÔ thường của các pháp) về tính chất của cảm thọ mà 

người ấy có thể chiến thắng sự sợ hãi, chết chóc, mất 

mát. Và theo đó là chiến thắng luôn cả tham ái (tanha), 

dính mắc (upadana), rồi nghiệp (kamma), tái sinh (zati), 
già (Zaya), chết (marana). 

Như thế, có bốn loại ngƯỜi rất sợ hãi khi phải đối 
diện với cái chết. Loại thứ. nhất là những TgƯỜI không 
thể quăng vất đi cái ngũ uân nhất là cái dính mắc cảm 
thọ (sensual aftachmens) và phản ứng cảm xúc 
(emotional reactions). Loại thứ hai là những người chấp 
thủ vào cái toàn thân hiện hữu (Kaya) của chính họ. Họ 
cho rằng cái thân này là thường còn không bao giờ biến 
hoại. Loại thứ ba là những người tham lam trong lúc 
sống làm những pháp bất thiện (akusala) gây đau khổ 
cho người khác. Loại thứ tư là coi thường hoặc không 
hiểu biết nhân quả. Không biết rằng cái này có nên cái 
kia cũng có. Do đó hoài nghi (vicckaccha) hiện hữu. Vì 
hoài nghi nên người ấy sợ hãi khi phải đối diện cái chết 
của chính mình vì không biết mình sẽ ra sao và đi về 
đâu? 

Nếu bạn sợ hãi khi chết thì bạn sẽ sanh vào cảnh 
giới khổ (Peta) Có nhiều kinh nghiệm đã được ghi lại 
cũng như trong kinh sách, chỉ vì luyễn ái với những 
người trong nhà, hay đồ vật trong nhà, bạn sẽ sanh vào 
đời sống khác trong nhà bạn làm con gián, con rận”, con 
thắn lẫn... Những người trong nhà sẽ tìm cách đuổi 
những con vật đó ra khỏi nhà mà không hề biết rằng đó 
chính là cha mẹ mình. 


2. Bốn Loại Người Không Sợ Chết Là Ai ? 


2 : ..... 22023222 
Trong kmh Pháp cú, có vị tăng vì luyên ái vào cái áo ca sa chưa 
mặc mà thọ sinh làm con rận ngay khi mới chêt. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang I0 


Loại Người Thứ Nhất Không Sợ Hãi khi Chết. 

Loại thứ nhât là những người khi cận chêt đã biệt 
rõ, hiểu rõ, thể nghiệm, chứng nghiệm bằng tuệ giác rằng 
con cái, vợ chồng, của cải, quyền chức là vô thường, 
không phải của ta, không có thực tánh, ngay chính bản 
thể của chúng nó cũng là vô thường. Những người này vì 
đã hiểu rõ nên trong tâm thức đã chuẩn bị và biết rõ vô 
thường là vô thường, vô ngã thực sự là vô ngã. Khi thân 
(khandha) cảm nhận bằng kinh nghiệm (experlence) cái 
sự tăng trưởng cao độ của Cảm Thọ, người ây biết chắc 
rõ sự cảm thọ này không sanh ra do ước muôn, hay dính 
mắc mà cũng không thê biến mất bằng sự không chấp 
nhận, chối bỏ. 

Đức Phật đã dạy nếu người ấy thể nghiệm 
(experlence) rõ rằng con cái, tài sản, vợ chồng, quyền 
lực (kế cả chuà chiên, luận thuyết, đệ tử....) cũng không 
có cái chủ thể NGÃ trong đó, họ không còn chút sợ hãi 
cái chết nữa. 


Loại Người Thứ Hai Không Sợ Hãi khi Chết. 
Loại thứ hai không sợ chêt cũng thê. Họ thê 


nghiệm vô thường, khổ, vô ngã và thể nghiệm cái TA 
cũng chỉ là không thực như thê, thì họ cũng sẽ không còn 
sợ hãi khi đôi diện với cái cận chết. 


Loại Người Thứ Ba Không Sợ Hãi khi Chết. 

Loại thứ ba là những người luôn luôn quán chiếu 
hằng ngày, hằng đêm, bằng tỉnh giác thiền tuệ. Họ biết 
chắc không một chút HAY may nghi ngờ rằng họ sẽ sanh 
về Niết Bàn hay Sugati ; nơi mà họ sẽ phải hoàn tất 


e Giống như cõi Cực Lạc tạm thời trong Kính Vô Lượng Thọ hay 
Kinh A Di Đà. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang II 


những cái còn thiếu sót, thì họ cũng sẽ không còn sợ hãi 
nữa, có phải thế không Bạn ? 

Loại Người Thứ Tư Không Sợ Hãi khi Chết. 

Loại thứ tư là những người luôn quan sát với tuệ 
quán ngay khi cận chết về các hiện tượng sanh diệt 
(Phyi-Pyet) của các pháp. Họ biết rõ các pháp sanh thì 
các pháp cũng diệt. Loại người này cũng không còn sợ 
hãi cái chết nữa phải không các bạn ? 

Vấn đề mẫu chốt ở đây là Xúc duyên Thọ. Hễ 
Bạn còn hằng ngày thông qua năm căn Xúc chạm (sự 
nhận biết qua không gian và thời gian) (phassa" 
confractual cogmflon) với con cái, chồng VỢ, CỦA Cải, 
quyền lực, danh lợi chùa chiền, đệ tử thì việc đứt bỏ 
THỌ và ÁI là chỉ l mộng huyễn, không thể thành tựu 
đạo quả được. Đó là nguyên nhân tại sao đức Phật trong 
kmh Tứ Niệm Xứ dạy các đệ tử tỳ kheo của Ngài phải 
cách ly, vào rừng, ngôi một chỗ vắng thường xuyên quán 
chiếu. Ở đây vào rừng không có nghĩ l Bạn phải vào 
rừng rậm thực sự, nhưng nên tìm một nơi văng vẻ không 
có các yếu tố ngoại thân ảnh hưởng đến việc hành trì 
quán chiếu của Bạn. Nhất là chính Bạn phải Khoá cái 
Miệng của Bạn. Hễ còn mở miệng là còn tạo cơ hội cho 
các pháp bất thiện chen vào ngay lập tức. 

Cô đức có nói: 

Há khẩu thần khí tán 
Động lưỡi thị phi sanh 
(Mở miệng ra là năng lượng lành bay mất. Khởi động 
nói là chuyện lành đữ đúng sai theo đuôi) 


` Có nhiều dịch giá dịch là Tưởng (perception). Phassa chỉ có tính 
cách nhận biệt vật (awareness ofobJects ín the environmen). 
Vinnana gọi là Tưởng (perception) thì hợp lý hơn. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 12 


Đức Thế Tôn cũng dạy Ngài Rahula như sau: 
“Này _Rãhula, bởi vậy con hãy yếm ly con mắt, yếm ly 
các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc, do duyên 
nhãn xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức; con 
hãy yếm ly các pháp được khởi lên ấy”. “Con hãy yếm ly 
tại, yếm ly các tiếng. .; yếm ly mi, yếm ly các hương...; 
- ky lưỡi, yếm b các vỊ..., yêm ly thân, yêm ly Các 

‹ yêm ly ý, yêm ly các pháp...; yếm ly ý thức, yếm 
Vý ý xúc. Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, 
hành, thức; con hãy yếm ly các pháp được khởi lên ấy”, 
Do yếm ly, con được ly tham. Do ly tham, con được giải 
thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được 
giải thoát ". Và con biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 

Các đại đệ tử thánh tăng của Ngài cũng làm theo 
y như thế. Chỉ bằng tuệ quán thành tựu trong kinh 
nghiệm nắm bắt sinh diệt của các pháp thì khi cận tử 
người này sẽ không còn sợ hãi nữa. 

Đức Phật dạy: trí tuệ (Magga) của hành giả về 
bản chất vô thường hiện hữu và sự vận hành của pháp 
duyên sanh sẽ giúp người đó vững chải ngay khi đối diện 
với cái chết. Ngài nói tiếp: “Này Pumna, Brahmin, Như 
Lai sẽ giải thích rõ cho ngươi Hãy lắng nghe.” “Chỉ 
những người đặt con cái, vợ chồng, của cải, quyền chức, 
danh lợi, chùa chiền, đệ tử, lận thuyết, v.v... là đề mục 
của thiền tuệ quán vô thường và thường xuyên Quán 
Xét Đề Mục Ấy và tánh Sanh Diệt của nó như thế bằng 
tuệ giác trực nghiệm, thì khi cận tử, người ây Sẽ xuyên 
suốt thê nghiệm Cảm Thọ và sự smh diệt của nó. Họ sẽ 
không còn nghi ngờ hay sợ hãi gì về cái chết”. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 13 


Những người này đã hoàn tất những việc cần làm 
để thanh tịnh thân tâm thì chắc chăn họ sẽ có nụ cười 
trên môi khi họ chết vì (0 họ không còn sợ hãi hay nghĩ 
ngờ về nơi mà họ sẽ đến sau khi chết. (ï) Những ngƯỜi 
cũng có nụ cười khi họ chết vì họ biết họ đang trên tiến 
trình hoàn tất những việc cần phải lm và họ sẽ sanh vào 
cảnh giới tốt (thí dụ như cõi Cực Lạc) để tiếp tục những 
việc họ đang làm đở dang. 

Bốn nhóm người không sợ hãi khi chết đã có đủ 
năng lực quán chiếu sự sinh diệt của cảm thọ. Họ có một 
cái hiểu thanh tịnh về sunmum bonum - một trạng thái 
mà Phật học gọi là Niết Đàn, ngay cả tuệ tri về những 
quả vị mà họ sẽ chứng đắc. Liệu rằng họ có mỉm cười 
khi chết hay không? Đức Phật cũng nói thế. “Không 
những ta đã thấy Niết Bàn mà chính ta đã thể nghiệm 
mùi vị Niết Bàn (Magga Phala)”. 


3. Chết là gì ? 

Chết thông thường được xem là sự chấm dứt các 
hoạt động của một sinh vậthay ngừng vĩnh viễn mọi 
hoạt động sống (không thể phục hồi của một cơ thể. 
Trong y học, Chết là sự chấm dứt của moi hoạt động 
sống như hô hấp trao đổi chất sự phân chia các tế bào 
đều được chấm dứt vĩnh viễn. Môn khoa học nghiên cứu 
về cái chết đã trở thành ngành riêng gọi là tử vong học” 
(tiếng Anh: /hanatology; tiếng Hy Lạp: 
ĐớvơroÀoytd /høafologia). Tuy nhiên, một đmh nghĩa 
cho sự chết còn tùy thuộc vào các quan điểm tôn giáo, 
tín ngưỡng cũng như các lĩnh vực liên hệ. 

Người ta chia chết ra làm hai loại: chết lâm sàng 
mà các phương pháp khám lâm sàng cho phép xác đmh 
là chết (tmngừng đập, ngừng thở, mất tri giác, v.v...); 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang l4 


chết thật, khi các mô không còn hoạt động được nữa và 
bắt đầu phân hủy. Những ca tử vong phổ biến ở con 
người là bệnh tim, tiếp theo là đột quy và tai biến mạch 
máu não, và xếp thứ 3 là nhiễm trùng đường hô hấp 
dưới. 

Trong xã hội loài người, bản chất của cái chết và 
sự nhận thức của con người về cái chết là các mối quan 
tâm qua hàng thiên niên kỷ. của thế giới tôn giáo và triết 
học. Điều này bao gồm niềm tin vào sự sống lại (liên 
quan đến tôn giáo Abraham), tái smh (lên quan đến tôn 
giáo Dharm), hoặc ý thức răng vĩnh viên không còn tồn 
tại được gọi là lãng quên theo chủ nghĩa vô thần”. 

Đức Phật định nghĩa về cái chết một cách rõ 
ràng: 

"Chư Hiện thể nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới 
nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, từ trần, 
hủy hoại, hoại diệt, tứ biệt, mệnh chung, hủy hoại các 
uấn, vất bỏ hình hài; chư Hiển, như :. vậy gọi là chết", 

Ngài cũng đưa ra định nghĩa về chết lâm sàng, đó 
l cái chết của một người còn sống mà như đã chết như 
cái chết của ngài Sànu. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, ngài Sànu sanh ở 
thành Sàvatthi trong gia đình một cư sĩ. Khi ngài lên bảy 
tuổi mẹ ngàiđưa ngàiđến ở với các tỳ kheo, hy vọng 
con mình sẽ được sống hạnh phúc. Rồi Sànu trở thành 
một vị học hành giỏi, một vị pháp sư, thiền sư với lòng 
từ bị được chư Thiên và loài Người ái kính. Sau một 
thời gian, không hiểu vì duyên cớ gì, ngài mất sự sáng 


” Handbook to the After li retrieved ngày 12 tháng 4 năm 2012 
° Kinh Trung Bộ, Phẩm Chánh Tri Kiến 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 15 


suốt, sông sầu khổ và muốn đi lang thang đây đó. Bà mẹ 
trong tiền kiếp của ngài là một nữ dạ xoa, biết được như 
vậy nên báo cho người mẹ hiện kiếp của ngài biết. 
Người mẹ hiện tại, nghe vậy rất lẫy làm sầu khổ. Rồi 
một hôm Sa-di Sảnu câm y và bát đến thăm bà mẹ rất 
sớm. Thấy mẹ sầu muộn, ngài hỏi và được bà mẹ nói lý 
do, ngài nói bài kệ: 
Thưa mẹ, người ta khóc, 
Khóc vì người đã chết, 
Hay có khóc người sống, 
Khi sống, không được thấy, 
Thưa mẹ, con đang SÔNG, 
Và mẹ đang thấy con, 
Vậy vì sao, thưa mẹ, 
Mẹ lại khóc cho con? 
Bà mẹ trả lời bằng những lời trong kih: "Đây là sự 
chết, này các Tỷ-kheo trong giới luật của bậc Thánh, tức 
l sự từ bỏ học giới và hoàn tục”,và nói bài kệ như sau: 
Người ta khóc cho con, 
Là khóc cho con chết, 
Hay khóc cho con sống, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, 
Lại trở lui đời này, 
Này con, người ta khóc, 
Là khóc cho người ấy, 
Vì người ấy được xem, 
Còn sống cũng như chết, 
Này con, được kéo ra, 
Khỏi than hâm lửa rực, 
Con còn muốn rơi vào, 
Đống than hồng ấy chăng? 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang l6 


Khi nghe vậy, Sa-di Sànu lấy làm xấu hồ, sầu 
muộn, và tỉnh tấn phát triển thiền quán. Không bao lâu 
ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ răng ngài chiến thắng 
là nhờ những bài kệ này, nên lấy những bài kệ ấy thành 
những bài kệ của ngài”. 


4. Cân Tử Nohiệp là øì 2 

Tiểu bộ kinh trong Kinh tạng Nikaya giúp chúng 
ta có một ý niệm rõ rệt về việc tái sinh. 

Thuở xưa, ở thành Vương Xá có một người phú 
ông cực kỳ giàu có, nhưng chỉ có một người con trai duy 
nhất. Cậu trai này tính tình đễ mến và hình dung rất tuần 
tú, khôi ngô. Cha mẹ cậu hết sức thương yêu, nuông 
chiều và không muốn cho cậu phải khó nhọc về bất cứ 
điều gì 

Vì thế, họ suy nghĩ rằng: “Việc học hành, cho đù 
là học chữ nghĩa hay nghề nghiệp cũng đều phải bỏ công 
nhọc nhăn. Muốn học cho đến khi thành tài phải mất rất 
nhiều thời gian và công sức. Nhưng chung quy cũng chỉ 
là để có được một nghề nghiệp sinh sống mà thôi. Nay 
vợ chồng ta giàu có, vàng bạc của cải không kế xiết, cho 
dù con ta có ngôi không mà ăn suốt đời cũng không thê 
hết được, vậy không cân phải cho nó học hành khó nhọc 
làm gì”. Và vì thế, mãi cho đến khi cậu con trai đã đến 
tuổi trưởng thành, họ vẫn chưa cho cậu ta học hành gì cả, 
chỉ biết suốt ngày ăn chơi hưởng thụ mà thôi! 

Năm cậu mười sáu tuôi, họ cưới cho cậu một cô 
vợ đẹp. Nhưng thật không may, cô này không phải là 
người khôn ngoan đức hạnh. Vì thế, đôi vợ chồng trẻ 


” Kinh Tiểu Bộ, Trưởng lão Tăng kệ - Phẩm năm 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang l7 


cùng đắm say trong dục lạc, ngày ngày hưởng thụ đủ các 
trò vui chơi thỏa thích. 

Chắng bao lâu, cả hai _VỢ chồng người phú ông 
lần lượt qua đời. Cậu con trai ấy đã quen với lỗi sông ăn 
chơi phung phí, vẫn tiếp tục ném tiền qua cửa số với 
những cuộc vui bất tận cùng những cô vũ nữ, ca nhị, 
những buổi trà rượu. Vì thể, không đúng như dự đoán 
của hai vợ chồng phú ông là cậu sẽ “ngồi không mà ăn 
suốt đời”. Ngược lại, cậu đã làm tiêu tán cả sản nghiệp to 
lớn của cha mẹ chỉ trong một thời gian rất ngắn! 

Thế là cậu trở nên nghèo khó. Và vì chẳng có 
nghề nghiệp gì trong tay, nên cậu chỉ còn một cách duy 
nhất để xoay xở cuộc sông là tìn đến những người quen 
biết cũ để vay nợ. Nhưng rồi cũng không ai có thể cho 
cậu vay nợ mãi khi cậu thật sự chắng làm ra được gì để 
có thể sinh sống qua ngày, đừng nói là có thể đành dụm 
được tiền trả nợ. Rồi các chủ nợ dần dần không còn đủ 
kiên nhẫn để chờ đợi nữa, họ chia nhau những tài sản mà 
cậu còn giữ được như nhà cửa, ruộng vườn cũng như tất 
cả những đồ đạc còn lại trong nhà. 

Thế là cậu con trai cưng của vị phú ông giàu có 
nhất thành Vương Xá giờ đây trở thành một kẻ hành khất 
không nhà, phải sống lang thang lây lất trong thành phó. 

Rồi một hôm, có một tên trộm chuyên nghiệp gặp 
cậu trên đường phố. Thấy cậu có sức khỏe và ra vẻ thật 
thà, chơn chất, tên này nghĩ là có thê lợi dụng được nên 
bảo cậu: “Này chú em, cuộc sông của chú thật là khốn 
khổ, đáng thương xót lắm. Ta không có gì để giúp chú, 
nhưng nếu chú chịu đi theo ta, cùng làm công việc với ta, 
chú sẽ có thể kiếm được đủ tiền để sống thoải má”. 
Trong bước đường cùng, và vốn là người không từng trải 
việc đời, cậu không chút nghi ngờ liền đồng ý đi theo tên 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang I8 


trộm. 

Đêm hôm đó, bọn trộm tô chức một vụ trộm lớn. 
Chúng đưa cho cậu một cây gậy và bố trí cậu đứng canh 
bên ngoài trong khi chúng lên vào nhà một người giàu có 
để khuân dọn đồ đạc. Chúng dặn cậu: “Nếu có ai từ bên 
ngoài muốn vào nhà, hãy chặn lại và đánh chết đi.” Đã ở 
vào hoàn cảnh không còn thối lui được nữa, cậu đành 
nhận lấy cây gậy và đứng đó chờ trong khi cả bọn lẻn 
vào nh và thục hiện việc lấy trộm. 

Thật không may là có người trong nhà thức giấc 
và phát giác ra bọn trộm. Thế là họ đốt đèn đuốc lên và 
cùng nhau đuổi đánh. Vốn đã quen thuộc trong nghề, 
bọn trộm nhanh chóng biến mất theo nhiều ngả, trong 
khi cậu trai khờ khạo kia vẫn còn cầm cây gậy đứng đó 
để chặn đường. Thế là cậu bị đám người nhà kia đánh 
cho một trận và bắt giải lên nhà vua với lời cáo buộc là 
cậu đã bị bắt quả tang trong lúc vào trộm nhà họ, có 
mang theo vũ khí là một cây gậy lớn. 

Sự việc rõ ràng, vua ra lệnh xử tên trộm này tội 
chết. Thế là cậu bị đưa đi giam vào ngục, rồi sau đó đưa 
đến nơi hành hình. Quân lính dùng roi quất vào người 
cậu trên đường đi, trong khi có một tốp người mang 
trống đi theo, vừa đánh trống để gợi sự chú ý của mọi 
người, vừa rao lớn: “Đây là tên trộm có vũ khí bị bắt quả 
tang. Đức vua đã xử tội chết để răn đe những tên trộm 
khác.” 

Bấy giờ có người kỹ nữ đẹp nhất trong thành tên 
là Sulas, nghe tiếng trống và tiếng đám đông ồn ào 
huyên náo ngoải đường phố nên ghé ra bên cửa số để 
xem. Chợt nàng nhận ra cậu con trai của phú ông giàu có 
trước đây, bởi lúc trước khi còn giàu có ăn chơi phung 
phí, hầu như ngày nào cậu cũng cho nàng rất nhiều tiền 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang I9 


và cả hai đã từng có nhiều cuộc vui đáng nhớ. Người kỹ 
nữ chợt động lòng nhớ lại tình xưa, lấy làm thương xót 
cho chàng trai xấu số, liền nhờ người gửi đến cho tử tội 
một bữa ăn ngon và nƯỚC uống. Nàng lại mang tiền đến 
cho bọn lính canh và cầu xi chúng hãy để cho tử tội 
được thong thả dùng xong bữa ăn cuối cùng trước khi bị 
hành hình. 

Cùng lúc ấy, ngài Mục-kiền-liên, một vị đại đệ tử 
của đức Phật cũng đang ở trong thành Vương Xá. Ngài 
dùng thiên nhãn quán sát thấy tình cảnh nguy khốn của 
người tử tù sắp chết, cũng như hiểu thấu được câu 
chuyện của người này. Động lòng từ bị thương xót, ngài 
liền suy nghĩ: “Người này xưa nay tuy chưa tạo các ác 
nghiệp, nhưng cũng chưa hề làm được việc thiện nào. Vì 
thế, anh ta không thể tái sinh về những cảnh giới tốt đẹp. 
Nay ta nên tạo điều kiện giúp cho anh ta khởi nên một 
niệm lành, làm được một điều lành trước khi chết. Như 
vậy, anh ta sẽ có thể tái sinh về thiên giới.” 

Nghĩ vậy rồi ngài Mục-kiền-liên liền hiện ra 
phía trước tội nhân ngay vào lúc người ta mang thức ăn 
đến cho chàng và nói cho chàng biết đó l của nàng 
Sulas gửi tặng. Khi ấy, chàng trai nhìn thấy một vị tu sĩ 
hình dáng uy nghiêm khả kính hiện ra từ xa, bỗng thấy 
trong lòng phát sinh một niềm vui kính nhẹ nhàng khó 
tả. Chàng liền suy nghĩ: “Ta đã sắp chết rồi, bữa ăn này 
liệu có ích gì? Chi bằng ta nên cúng đường cho vị tu sĩ 
kia để may ra có được chút phước là 

Nghĩ sao làm vậy, cậu liền nhờ những người lính 
canh mang thức ăn và nước uống đến cúng dường cho vị 
tu sĩ đó. Ngài Mục-kiền-liên nhận biết rằng sự đzu khổ 
của chàng trai nhờ khởi tâm cúng dường nên đã frở 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 20 


thành hoan hỷ. Ngài liền ngồi xuỗng thọ nhận bữa ăn và 
hồi hướng chú nguyện cho chàng rồi ra đi. 

Chàng trai sau đó bị hành hình. Trước khi chết, 
nhờ tâm thành tín đối với Trưởng lão Mục-kiền-liên 
cũng như việc cúng dường bữa ăn cho một bậc A-la-hán, 
nên chàng có đủ phước đức để tái sinh lên thiên giới. 
Tuy nhiên, cũng Tigay tTưỚc khi chết, tâm hồn chàng xúc 
động khi nghĩ đến nàng Sulas và môi chân tình của nàng 
đối với chàng khi sắp chết, một niềm luyến ái sinh khởi 
mạnh mẽ, và do sự trói buộc này nên chàng không thể tái 
sinh về thiên giới Thay vào đó, chàng tái sinh làm một 
vị thần cây trong khu rừng bên ngoài thành Vương Xá và 
vẫn ôm ấp ý tưởng sẽ được gặp lại nàng Sulas. 

Câu chuyện trên cho ta thấy tác động quan trọng 
của tâm niệm con người ngay trước khi chết, bởi vì cái 
điều này có thể góp phần quyết định vào việc tâm thức 
sẽ tái sinh vào cảnh giới nào ngay trong đời sống tiếp 
theo đó. Thuật ngữ Phật giáo gọi đây là “cận tử nghiệp”, 
Cái tâm ấy do đâu mà có ? có phải do hành động Thân 
Khâu Ý hằng ngày hay không các bạn ? Cái Tâm ấy là 
Tâm Quá Khứ hay Tâm Hiện Tại ? Nếu cái tâm ấy được 
huân tập hằng ngày luôn luôn thanh tịnh thì NGHIỆP 
cũng chăng thể còn tác động, hà huống chi l Cận tử 
nghiệp? 


5. Vòng tròn sinh tử duyên sinh ở đầu ? 

Có bạn đã thăc mặc cái vòng sinh tử luân hồi này 
ở đâu ra 2? AI làm ra nó ? Các bạn ơi, cái vòng oan nghiệt 
sinh tử này không phải hiện diện nơi chữ nghĩa, hay hình 
ảnh xa vời trừu tượng đâu ? Nó xuất hiện ngay mỗi lúc 
(khandha of the present) khi tâm chúng ta smh ra. Cái 
vòng sinh tử này chính là cái sự hiện diện của các bạn 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 2l 


ngay trong kiếp hiện tại Nó ở trong cái Hành Uân của 
các bạn đó thôi. Trước hết, chúng ta hãy cùng thử tìm 
hiểu 3 cái Tà Kiến (Sakkaya dithi, Sassata dithi và 
Uccheda dit) nhé. 

- Tà Kiến (Sakkaya dith): Tin rằng có "lnh 
hồn" (permanent entity) trong cái thân ngũ uân. Cái tà 
kiến này sẽ cản trở hành giả khi thực hành quán xét 
Thiền Tuệ. Ảo ảnh trong tâm thức của hành giả về linh 
hồn sẽ tác động bốn loại sai lầm, mỗi loại liên quan đến 
5 tà hành (khandhas). Tức l 20 tà kiến. 

- Tà Kiến (Sassata dithj: sẽ hướng đến Thường 
Kiến. Cho rằng Linh Hồn là thường. "Linh Hồn sẽ trở lại 
tái sinh cho tới khi Chuá Trời trở lại (Souls return to 
when Thy Kmgdom comes). Họ tm vào sự hiện thực của 
đời này và đời sau. Có những tà kiến như thế, chẳng hạn 
như Linh Hồn Bất Tử (Long-Lwed Spiriftual Bemgs), 
như là Baka Brahma, tm rằng thân của hắn là bất hoại vì 
hắn đã diện kiến nhiều pháp phật, và đã thành tựu thông 
qua những bài khảo sát của các vị Phật này trong đời 
sống của hắn. Họ tin vào luật nhân quả, gieo thì gặt 
(karma), tn vào làm các thiện nghiệp (good deeds), 
chẳng quan tâm đến Niết Bàn hiện tại (immediate 
NiIbama), vui thích và thoả mãn với những cái cảm xúc 
hạnh phúc (sensual happmess), thoả thích với con cái, 
cháu, chắt v.v. "bon-sin-san" hạnh phúc cảm xúc” ở một 
nơi nào đó hiện tại. 

- Tà kiến (Uccheda dithi: Tin rằng Linh Hồn sẽ 
bị huỷ hoại sau khi chết, hay sau khi chết được sanh 
thiên do thiện nghiệp tạo ra trong kiếp này. Họ sống rồi 
sẽ phải chết. Khi họ chết thì sẽ bình an, thế thôi. Họ biết 
có đời sau, nhưng chăng quan tâm đến nó. Họ có tà kiến 
là đời này l đời chót. Không tin là làm tốt thì sẽ hưởng 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 22 


quả tốt sau này. Họ không sợ hãi khi làm các việc ác và 
bất thiện. Không ngần ngại làm các việc ác và phi đạo 
đức. Họ không tm là có nhân quả hay đời sau. 

Cả ba loại này đều có mặt ở ngay trong bạn. 
Chúng được gọi là Tà Kiến. Khi đến chùa, nhà thờ, bạn 
gặp cả ba loại người này. Chắc hắn Ban cũng có ít nhất 
một lần đến chùa rồi chứ ? 

Tất cả những tà kiến này đều phải thanh trừ khi 
hành trì phép quán duyên sanh nhân quả 
(Paticcasamuppada). Mọi ô nhiễm của tà kiến sẽ cản trở 
hành giả không cho kiến thức tuệ giác về giải thoát được 
phát triển (lberating magga). Hành giả có tà kiến sẽ 
không thể nào hội nhập và thể nghiệm được Hiện Tượng 
Sinh Diệt của Ngũ Uẫn. 


6_. Chấm dứt vòng Nhân Duyên sinh tử ở đâu? 

Nên nhớ răng khi Vô Mmh (Avija) có mặt thì 
hành nghiệp (sankharas) cũng theo sau, và cứ như thế 
kéo dài một chuỗi nhân duyên không ngừng trong sinh 
tử luân hồi mãi mãi Khi nào chúng ta tìn một lỗi thoát 
tốt nhất (tuệ giác), nơi ấy không còn vô minh. Giống như 
ánh sáng (tuệ giác) và bóng tối (vô minh), Kiến thức về 
Danh Sắc và Sự Sinh Diệt của chúng cũng theo đó mà 
chuyên hoá thành trí tuệ. 

Nếu luôn liôn có năng lực tỉnh giác quán chiếu 
(satipatthana) thì Bạn có thể phá vỡ dây xích luân hồi 
(samsara) này hay không ? Nếu Bạn biết rõ điều kiện và 
cách phá vỡ dây xích luân hồi này (phasa nirodho, 
vedana nữodho) thì nó không thể tồn tại Khi Xúc 
(phassa) chấm dứt, thì Thọ (vedana) cũng chấm dứt. Có 
thể nói chắc rằng sự tỉnh giác quán chiêu liên tục về sự 
chấm dứt của Xúc (không còn sinh của Xúc) sẽ dẫn đến 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 23 


sự chấm dứt (sự sinh) của Thọ, đức Phật đã dạy như thế, 
các chư Thánh Tăng cũng thực chứng như thê, Bạn có 
tin không ? 

Hành giả trong lúc thiền tuệ luôn quán chiếu một 
cách tỉnh giác liên tục nhận ra rõ ràng sự thực bản chất 
và hoạt động của vòng Nhân Duyên Sinh Tử. Khi biết 
được cảm thọ xuất hiện càng ngày càng tăng, thì có lẽ 
nào Bạn lại không biết duyên của nó là Xúc ? Và như thế 
cái hoài nghi (viccikicca) của Bạn cũng chấm dứt. Đó l 
lý do chính mà chúng ta phải luôn tỉnh giác quan sát 
nhận diện Cảm Thọ (vedana) dù nó nhỏ vị tế đến mức 
nào chăng nữa. Cái kết quả thu nhặt được trong tiến trình 
tu tập nhận biết (satipatthana observing) cảm thọ thì do 
sự nhận biết quan sát, trí tuệ sẽ phát sinh và tăng trưởng. 

Các bạn ơi, chính cái trí tuệ (magsa) do sự nhận 
biết quán chiếu thường xuyên các cảm thọ sinh diệt (vô 
thường) trên thân và tâm của chính các bạn giúp các bạn 
hiểu rõ vô thường và không còn sợ hãi khi phải đối diện 
cái chết. Như thế chính cái trí tuệ thanh tịnh này huỷ diệt 
mầm mống tham ái khao khát tái sanh (tanha) và dính 
mắc (upadana), rồi huỷ luôn nghiệp thức đi tái sanh 
(kamma), tái sanh (Zatij), già (Zaya), chết (marana). 

Liên tục quán chiếu sự sanh diệt của cái Tâm của 
ta như thế thì tâm ta sẽ đến giai đoạn chấm dứt sinh diệt. 
Vòng nhân duyên smh tử bị bẻ gãy. Những người nào đã 
bẻ gẫy sự sanh diệt của cái tâm sinh ra bởi cảm thọ thì sẽ 
không còn sợ hãi khi đối diện cái chết (tức cái vô thường 
của tâm). Người Ấy không còn chút nghi ngờ (hoài nghi 
Doubts) gì nữa vê cái chết và sự không còn tái sinh nữa. 
Do đó người ấy không còn chút sợ hãi khi phải đối diện 
cái chết. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 24 


VỊ cái Cảm Thọ ấy không phải là Ta (L Me, 
Mime). Nó không có chủ thể. Nó luôn luôn sinh diệt. Đức 
Phật dạy trong một giây có 176 460 tỷ tâm thức smh diệt 
và được ghi nhận băng cái thức bé tí xíu của ta. Hỡi các 
bạn, nếu các bạn luôn liên tục quán chiếu và theo bám 
sát về sự sanh diệt của tâm như thế, thì khi Bạn cận chết 
thử hỏi có cái tham ái (tanha) nào còn dính VỚI. Bạn hay 
không ? Và còn cái Thủ giữ. (upadana) dính mắc có thê 
phát sinh không ? Nhân đã huỷ mắt, thì quả có thể sinh 
khởi nữa hay không? Liệu Thức tái sinh còn có thể sinh 
ra hay không ? Không có Thức Tái Sanh thì Bạn sẽ 
thong dong muốn đi đâu hay ở đâu l tuỳ ý. 

Tóm lại, theo lời đức Phật dạy, tất cả chỉ là hiện 
tượng smh diệt của các pháp tự nhiên như thế. Nhờ sự tu 
tập hành trì theo đuổi quán chiếu liên tục không gián 
đoạn Bạn sẽ phát smh và tăng trưởng một loại trí tuệ 
(magga), loại tri kiến chân thật dẫn đến Nết Bàn (magga 
ladmg on the path to Nrvana, there § no other way). 
Không có lối nào khác. Khi trí tuệ chứng nghiệm về sự 
smh diệt vô thường đã phát smh, thì lệu có còn nguyên 
nhân nào của Nhân Duyên Sinh Tử dẫn đến tiếp tục tái 
sinh khổ đau nữa hay không ? Khi đã biết rõ ràng bằng 
thực nghiệm (không lý thuyết) hoặc chứng nghiệm như 
thế thì liệu rằng Bạn còn khởi chút nghỉ ngờ gì 
(vicckaccha) hay không ? Khi đã thực chứng được sự 
Phí-pyet (sự sinh diệt) của các pháp thì khi phải đối diện 
sự chết, Bạn biết chắc rằng chính tự mình sẽ vào dòng 
thánh quả (4 quả vị sotapamna, sakadagami, angami, và 
arahant) thì có gì mà Bạn còn sợ hãi nữa, phải thế không 
? Ngược lại những người không hiểu biết và không thể 
chấm dứt vòng nhân duyên sinh tử này thì rất hoảng sợ 
khi họ phải đối diện với cái chết. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 25 


Bạn nên tỉnh tấn trong việc quán chiếu thường 
xuyên các cảm thọ (vedana). Đừng đợi tới lúc gần chết 
mới lo quán xét nhé. Trong lúc còn sống, bạn hãy tỉnh 
tấn luôn luôn ghi nhận quan sát các cảm thọ và sự sinh 
diệt của chúng. Tuệ do sự ghi nhận thường xuyên nảy sẽ 
phát triển và giúp bạn nhận rõ vô thường và vô ngã. Bạn 
cần quán sát điểm chuyển hướng của THỌ sang Tham 
Ái. Khi bạn thể nghiệm được vô thường của các pháp 
trong đó có cả cảm thọ, thì Tham Ái chấm dứt, và Thủ 
cũng bị triệt tiêu Tiến trình đó được gọi là Vedana 
Nrodho — Tanha Nrodho. Khi tuệ trị (Observmg 
Magga) phát smh thì các cảm thọ (sensatonal feelngs 
vedana) cũng chấm dứt. Đó là mục tiêu chính của việc 
hành trì. 

Khi bạn ở trong trạng thái nhận biết rõ ràng về 
smh diệt của cảm thọ thì tuệ phát smh. Nhưng chớ tưởng 
lầm l Tham Ái đã chấm dứt. Thực sự là do sự hành trì 
thiền tuệ miên mật mà Tham Ái không có có hội smh ra 
thì làm sao còn có diệt, cân thận nhé các bạn ? 

Cái kiến thức giúp bạn quán xét cái sanh diệt của 
Thọ gọi là Magga (Tuệ) nó sẽ giúp Bạn giải quyết vấn đề 
khổ đau sinh tử luân hồi. Tiếng Phạn gọi l trạng thái 
Tanha Nữrodha (Bào mòn tham ái). Đồng thời, khi trạng 
thái smh và diệt của Thọ cùng lúc thì cũng là lúc cao độ 
của sự nhận biết sinh diệt của Thọ. Nó dẫn đến sự Sụp đô 
hoàn toàn của hệ thống sinh diệt của Thọ. Có nghĩ l 
viễn ảnh nhận biết hay thể nghiệm Niết Bàn là đương 
nhiên. 

Tóm lại Tanha Nrodha (bào mòn tham ái) sẽ 
dẫn đến Upadana Nidhora, và rồi Bhava Nữodha (huỷ 
diệt khát vọng tái sanh). Zati (cảnh giới khổ) không còn 
cơ hội chen vào. Và như thế toàn bộ tiến trình của 6 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 26 


đường (Zara-marana) không còn chỉ phối hay ảnh hưởng 
nữa. 

Bạn cần hiểu rõ và thể nghiệm trạng thái 
summưm bonum; sự châm đứt sinh điệt của các pháp 
trong hơi thở. Có nghĩa là chấm dứt sự khổ đau đồng 
nghĩa với An Lạc hay Cực Lạc, phải thế không các bạn? 
Nếu bạn không muốn bị SỢ hãi và sinh vào cảnh khổ sau 
khi chết thì bạn hãy cố găng tỉnh tấn tỉnh giác quán chiếu 
cảm thọ và sự smh diệt của chúng. Chỉ trong một đời này 
thôi bạn ơi. Không cần phải đợi kiếp sau! Phật dạy quá 
rõ ràng, ngay trong đời này, kiếp này. 

Bây giờ là do Bạn quyết định sự tái sinh của Bạn 
thôi nhé. Vedana paccaya Tanha Tanha paccaya 
Upadana. Upadana paccaya Kama-bhava. Kma-bhava 
paccaya Peta Zati. Zati paccaya marana. Bất cứ sự tái 
smh nào (zat) cũng sẽ phải ch quy luật smh diệt Jara, 
Marana, soka, parideva , dukkha, domanassa, upayasa. 
Khổ não sẽ kéo theo sau. 


7. Chỉ Một Kiếp Này mà thôi. 

Một hôm, Du sỹ Vacchagotta đến hỏi Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có vị nào không đoạn trừ kiết 
sử ngay trong hiện tại mà sau khi thân hoại mạng chung 
lạ — có thể đoạn tận khổ đau không? 

- Không có trường hợp đó. 

- Có vị nào không đoạn trừ kiết sử ngay trong 
hiện tại mà sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
thiên không? 

- Không những có mà có rất nhiều. 

- Có ai không tu tập giáo pháp của Thế Tôn 
nhưng họ tu tập theo các giáo phái khác, sau khi mạng 
chung đoạn tận khổ đau không? 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 27 


- Không có ai cả. 

- Có hạng ngoại đạo nào sau khi mạng chung 
được sanh thiên không? 

- Dù ta nhớ 91 kiếp cũng không thấy hạng ngoại 
đạo nào sanh thiên chỉ trừ những hạng ngoại đạo có chủ 
thuyết về nghiệp. 

Trong một lần khác du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
đi đến thăm Thế Tôn Đức Phật bảo: 

- Này Vacchagotta ta sẽ giảng giáo pháp văn tắt, 
ông hãy khéo tác ý 

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn! 

- Tham, sân, si là bắt thiện; vô tham, vô sân, vô sỉ 
là thiện. Nếu một vị Tỳ kheo đoạn trừ tận gốc rễ “ái” thì 
vị đó trở thành bậc A-la-hán, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
tận trừ hữu kiết sử, thành tựu chánh trí giải thoát. 

- Bạch Thế Tôn! trong đây có vị Tỳ kheo hay Tỳ 
kheo m nào đệ tử của Ngài thành tựu được chánh trí giải 
thoát hay không? 

- Không những có mà có rất nhiều vị Tỳ kheo 
hay Tỳ kheo m đã thành tựu được chánh trí giải thoát. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả 
Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể nhìn thấy. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. 
Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Tôn 
giả Gotama, được thọ đại giới. 

Sau khi xuất gia được nửa tháng Tỳ kheo 
Vacchagotfta đi đến Thé Tôn thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con đã chứng đạt trí hữu học và 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 28 


minh hữu học, mong Thế Tôn dạy cho con pháp khác 
cao hơn. 

- Vậy thì ông hãy tu tập các đề mục thiền chỉ 
(samatha) và thiền quán (vipassana) trong bốn lnh vực 
thân, thọ, tâm, pháp. 

Rồi Tôn giả Vacchagotta tu tập không phóng dật, 
không bao lâu đạt được thắng trí hướng đến Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện 
tại không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị A-la-hán. 


8. Làm sao bước vào Bốn Quả Thánh”: Tư Đà Hoàn, 
Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán? 

1. Tư Đà Hoàn (Sotapama) là gì 2 

- Là người mới bước và dòng Thánh (trong sạch, 
thanh tmh) trên con đường tiến đến Nết Bàn, vị này cần 
phải diệt bỏ hay chuyển hoá: - Tà Kiến Difthi, (sakkaya) 
hay đúng ra là Thân Kiến. Chấp cái Thân là có Thật hay 
Không có thật. 

2. Tư Đà Hàm (Sakadagam) là gì ? 

- Là vị đã có thực chứng chuyển hoá hay từ bỏ 
hai cái: - () Bất Thiện Ý (ilLwill pathiga) và - (ï) dính 
mắc vào Cảm Thọ (sense - desire kamaraga) 

3. A Na Hàm (Anagami) là gì ? 

- Là vị đã hoàn thành giai đoạn 3 tiến đến Niết 
Bàn, đã hoàn toàn chuyên hoá hay trừ bỏ Kamaraga và 
Pathipha. Không còn có chút ý bất thiện bay dính mắc 
cảm thọ, tham ái nữa. 

4.A La Hán (Arahant) là gì ? 


® Tham chiếu nguồn: Cẩm Nang Manual of Abhidhamma, Ven 
Narada Thera VaJrarama, Columbo, Ceyclon. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 29 


- Là vị đã thành tựu giai đoạn chót của con 
đường đến Niết Bàn, đã huỷ diệt hay chuyển hoá hoàn 
toàn 5 cái triền cái còn dư lại: 

() Tham ái vào cõi dục lạc hay đời sống dục lạc 
sau khi chết (ruparaga lust afer m form - spheres) . 

() Tham ái vào cõi vô sắc (Arupa raga formless 
sphere) 

(ñ) Dối trá, không thật (mana concef) 

(wv) Hiếu động (Uddhacca Restlessness) 

(v) Vô Mmh (AvijJa 1gnorance) 

Nếu Bạn muốn. bước vào một trong dòng này thì 
Bạn phải nhiệt tâm, nỗ lực, tĩnh tấn, tỉnh giác. Trong lúc 
hành trì đi đứng năm ngồi, ăn, uống, đi toilet cũng phải 
luôn luôn quán xét không ngừng nghỉ một sát na. Vì chỉ 
cần Bạn ngưng một chút là các pháp bất thiện sẽ tấn 
công, xâm nhập, và nằm vùng trong tâm của Bạn (Bạn sẽ 
nhận lầm giặc làm con). Khi Bạn hành trì có thành tựu 
chứt ít (momentum) là chúng xâm lăng tấn công tâm Bạn 
ngay thôi Các pháp bất thiện nhất là tham ái và thủ 
hoành hành nhanh hơn vi khuẩn ung thư. 

Đức Phật dạy "abbokimam" mà nhiều nhà luận 
giải nói là "amnyehi asammwsam'. Amnyehi có nghĩa là 
các pháp bất thiện khác, và asammissam có nghĩa là trộn 
lẫn tạp chất với các pháp khác. Bạn phải giữ cái Biết và 
Hiểu về Vô Thường được liên tục, không gián đoạn. Chớ 
để cho bất cứ cái gì xen vào cái Tâm của Bạn trong tiến 
trình quan xét này. Phải phát nguyện dõng mãnh hành trì 
như thế. 

Trong thời Phật có anh chàng tên Pessa cũng thế. 
Khi nghe Phật dạy về những cái căn bản về Thiền Quán, 
anh đứng dậy về nhà vì anh có việc phải về nhà giải 
quyết. Đức Phật nói nếu anh chàng này tiếp tục ở lại ng 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 30 


nghe Phật dạy thì anh ấy đã có thể vào Niết Bàn. Pessa 
đã mất đi cơ hội tiếp nhận kiến thức magga và phala, con 
đường và sự thành tựu. 

Bạn thử nghĩ xem từ vô lượng kiếp đến nay, Bạn 
đã xếp xương và thịt của Bạn trong những kiếp ấy cao 
hơn núi Everest. Được sanh ra làm người là một phước 
lớn, nhưng Bạn có nên đánh mất cơ hội hiếm có này hay 
không 2 

Bạn có thể tự dễ duôi tha thứ cho mình rằng Bạn 
cũng chỉ là con người. Bạn còn nhiều việc phải lo, gia 
đình, vợ chồng, con cái, tài sản, chùa chiền, đệ tử, lễ hội 
vân vân... Bạn ơi những cái lý do đó chính là những 
pháp bất thiện sẽ khiến Bạn mọc thêm nhiều cái chân 
nữa trong kiếp lai sinh... 

"Palibodho maggadhigamassa  nivaranam", 
những thứ phụ thuộc danh lợi, quyên chức, con cái, gia 
đình, chùa chiền, đệ tử, lễ lộc, cộng đồng, VIỆC nƯỚC, 
việc dân.... lại là những cái chướng ngại trên con đường 
tiễn bộ của Bạn. Tại sao thế? 

Khi có cái Ý Thức về cái pháp sinh ra, nó sẽ cản 
trở ngay lập tức sự thành tựu trí tuệ Nhưng Bạn đừng 
nên sợ hãi những cái pháp này. Đức Phật dạy 
"ehpassko". Cái pháp này nó smh ra để kêu gọi Bạn xim 
Bạn hãy NHẬN BIẾT và HIỂU nó. Nếu chúng nó phát 
smh, Bạn phải nhận biết và hiểu nó. Bạn cũng phải nhận 
biết sự Sanh và Diệt của chúng nó. Đó chính là kỹ thuật 
phát triển Tuệ Giác (Vipassana). Chúng nó đến và rồi nó 
đi, nhanh lắm. Bạn liên tục quán xét nhận diện nó thì 
chúng nó sẽ không có cơ hội smh ra nữa. Lúc đó chỉ còn 
lại Tuệ Giác càng lúc càng tăng mãi mãi. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 3] 


9. Chấm dứt Sinh Tử thông qua 4 quả vị Thánh. 
Trong thời Phật còn tại thê, một hôm Ngài trưởng 


lo Kotthika đến gặp Ngài Sariputa để hỏi: “Thưa Ngài 
Sư huynh Saripua , một người thường thế tục 
(puthujjana) đã thanh tịnh giới sa và có sự hiểu biết 
đúng đắn (yonsomanasikara) phải làm gì và làm như thế 
nào để có thể chứng quả tuệ giác của Tư Đà Hoàn 
Sotapama 2 “. 

Ngài Sariputa trả lời: “Này hiền giả Kotthika, 
người thế tục có giới hạnh và thái độ chân chính muốn 
đạt tới Tư Đà Hoàn sotapamna cần phải luôn luôn quán 
niệm bản chất sinh và diệt của Danh Sắc”. Ngài Kotthika 
lại hỏi tiếp: “Thưa Ngài, xin cho con được hỏi lần nữa. 
Vị Tư Đà Hoàn phải làm gì và làm như thế nào để có thể 
chứng Tư Đà Hàm Sagadagami Magga”. Ngài SarIputa 
cũng trả lời y như trước là phải quán chiếu và chứng 
nghiệm sinh diệt của Danh Sắc. Và cứ thế áp dụng cho 
quả vị A Na Hàm Angami và A La Hán Arahant. Ngài 
Sariputa nhân mạnh thêm là ngay cả một vị A La Hán 
cũng phải luôn luôn quán chiếu bản chất sanh - diệt của 
các pháp để có thể tiếp tục an trú trong quả vị này Phala 
SamapattI. 

Xm nói rõ thêm ở đây, thái độ chân chánh 
Yonisomanasikara (right atttude) đối với sự nhận biết 
Sắc (Rupa) là Sắc (Rupa corporeality), trong đó không 
có cái TA, của TA (I, Me, Mme), và Cảm thọ chỉ là Cảm 
Thọ, Sama và Sankhara là Sama và Sankhara. 
Yonisomanasiaka có nghĩa là THẦY NHƯ THỰỤC, thấy 
chúng thực như là thực chứng Nhân Duyên Šmh Diệt 
(Paramattha Dhamma Sự thật Tuyệt Đối). 

Như vậy theo đoạn kinh trên, Danh Sắc hay Ngũ 
Uân chỉ là đề mục cho hành giả quán chiếu, mà chính cái 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 32 


Tuệ Giác do chứng nghiệm được sự sanh diệt (bản chất 
vô thường) của các Pháp mới dẫn đến quả vị và thoát ly 
vòng trói buộc sanh tử. Hễ thấy và hiểu được vô thường 
thì chứng được luôn Vô Ngã . 


10. Sofapanna Tư Đà Hoàn là øì ? 
Đức Phật hỏi “Nây Sarputta, mọi nơi người ta 


đều nói đến Sotapama, vậy thì một người như thế nào 
được gọi là Sotapanna?” 

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, một 
người có tám đặc tính của Thánh Đạo được gọi là 
Sotapanna. Chữ Sotapanna có thể được dùng để gọi một 
người đã đạt quả Tu Đà Hoàn. Người có đủ tám đặc tính 
của Thánh Đạo là người đã tới dòng nước Thánh Đạo lần 
đầu tiên còn gọi là Nhập Lưu Thánh Đạo. Thật vậy, quả 
vị Sotapamna là Thánh đạo trước tiên, sau đó mới đến Tư 
Đà Hàm A Na Hàm và A La Hán. Bởi thế cho nên 
người ta gọi bậc Thánh đầu tiên l nhập lưu. 

Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất “Này Xá Lợi 
Phất, mọi nơi đều nói pháp giúp trở thành bậc Tu Đà 
Hoàn. Vậy thì pháp nào đã giúp người đó trở thành Tu 
Đà Hoàn.” 

Ngài Xá Lợi Phát thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, có 
bốn yếu tô giúp hành giả trở thành bậc Tu Đà Hoàn: 

1. Thân cận bậc thiện trí thức. 

2. Nghe giáo pháp từ bậc thiện trí thức. 

3. Có sự chú tâm sáng suốt vào giáo pháp. 

4. Tỉnh tấn thực hành thiền tuệ dẫn đến Niết Bản. 


” trích kinh Tăng Chỉ Bộ 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 33 


Bậc Tư Đà Hoàn có bốn đặc tính sau đây: 

1. Có niềm tin đúng đắn không thối chuyển vào 
Sự giác ngộ và đẳng giác ngộ. 

2. Có niềm tin đứng đắn không thối chuyền vào 
Giáo Pháp của vị Giác Ngộ là con đường đưa đến sự giải 
thoát. 

3. Có niềm tin đúng đắn không thối chuyển vào 
chư Tăng, những vị đã chứng đắc hay đang trên con 
đường thanh tịnh hóa đi tới chứng đắc sự giác ngộ giải 
thoát. 

4. Nghiêm trì giữ giới luật trong sạch của bực 
Thánh, ngay cả nơi 6 căn trong từng sát na. 

Bậc Tu Đà Hoàn cần thanh lọc những cái gì trong 
10 triền cái ? 

1. Thân Kiến chính là Tà Kiến, chấp Thân là có 
hay là không có. 

2. Hoài Nghỉ, nghỉ ngờ về thân, pháp, sự giác ngộ 

3. Giới cấm thủ - nghi lễ rườm rà không cần thiết 
và không dẫn đến sự thanh lọc thân và tâm. 

Có mấy loại Tư Đà Hoàn sotapanna? 

Vị Tu Đà Hoàn còn sống trên thế gian nầy bảy 
kiếp và chia ra làm ba hạng: 

1. Ekavkl Sotapana: (VỊ Tu Đà Hoàn chỉ còn một 
kếp nữa thì giác ngộ đạo quả A La Hán). 

2. Kolan Kola: (VỊ Tu Đà Hoàn còn trải qua từ 
một đến sáu kiếp sống). 

3. Sattakkhattu Parama Sotapama: (VỊ Tu Đà 
Hoàn còn phải trải qua bảy kiếp sống). 

Tu Đà Hoàn được phân hạng như trên tùy theo 
các tuệ giác mà các Ngài đạt được trong khi hành thiền. 

- Bậc Tu Đà Hoàn thứ nhất đạt được các tuệ giác 
hoàn hảo. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 34 


- Bậc Tu Đà Hoàn thứ hai đạt được các tuệ giác 
trung bình. 

- Bậc Tu Đà Hoàn thứ ba đạt được các tuệ giác ở 
mức thấp hơn. 


11. Loại Trừ Tà Kiến như thế nào ? 

Bước đâu Bạn cân dẹp bỏ tà kiến (dữthi), là một 
trong 3 cái triền cái cản trở hành trình vào Sotapama. 
Nên nhớ, bốn cái yếu tố đất, nước, gió, lửa (4 Dhatus) 
thông qua 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý) luôn luôn xảy 
ra cùng lúc và cùng liên đới, khi hành giả ngồi thiền và 
hành trì Thiền Tuệ. 

Khi cảm Thọ (Vedana) xuất hiện sẽ dẫn đến tà 
kiến vì cái Tưởng. Sự đau đớn, tê dại của cơ thể v.v.. 
Hành giá phải tuần tự quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Quán 
một cách liên tục, thấu triệt và xuyên suốt. Đức Phật dạy: 
Pathavi Dhatu (yếu tố đất, Àpo Dhatu (yếu tố nước), 
Tejo Dhato (yếu tố nhiệt), và Vàyo Dhatu (yếu tố ĐIÓ, 
chuyên động). Hành giả cần phải thấu triệt các yếu tố 
của tứ đại (4 Dhatus) thì mới có thể thâm nhập và thể 
nghiệm cái Tưởng và thấu triệt sự thực của Paramattha 
Dhanma. 

Lúc đầu, hành giả nên chú ý đến sự chuyên động 
Ra và Vào của hơi thở ngay nơi chót lỗ mũi. Khi chú ý 
quán sát như thế thì cảm thọ sẽ phát sinh do ngồi lâu 
Thân đè nặng trên sàn nhà. Bạn sẽ cho rằng có cái đang 
xảy ra như là cái đau, cái tê, cái nhức, v.v... 

Nhưng sự thật có phải như thế không ? Đó chỉ là 
tiến trình cảm thọ (process of f&eling perception) đang 
xảy ra trên những cái thức của Pathavi Dhatu (vật lý 
tánh). Vì nhận thức sai theo quán tính, nên bạn sẽ cô 
găng triệt tiêu (hay tìm cách bỏ qua) những cái hậu quả 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 35 


thay vì những cái nguyên nhân. Đức Phật dạy: “Hãy huỷ 
diệt cái nhân thì cái quả sẽ không sanh ra nữa.” Bạn có 
lãnh hội ý này không? 

Thế nên, nếu bạn chỉ hành thiền để tiêu diệt cái 
hậu quả (cái cảm thọ của cái Tưởng) như là cái hiện 
tượng đau nhức, cái tê, cái khó chụ.. v.v... thì bạn sẽ 
không thể huỷ bỏ những cái nguyên nhân thực sự và 
không thể đẹp bỏ Tà Kiến. Hành thiền như thế, Bạn chỉ 
có thê làm dịu nhẹ cảm thọ của Thân và có thể tiến vào 
cái định Samadhi nhất thời nhưng không bao giờ có TUỆ 
phát smh. 

Bạn đã biết rõ là muốn giải quyết sinh tử luân hồi 
đau khổ thì Bạn phải trước hết giải quyết cái Tà Kiến 
(Thân Kiến dith) để có thể bước vào dòng Thánh 
(sotapanna). Phải hiểu rõ thêm là Tà Kiến (dithi) dính 
mắc đến cả 5 cái uân (ngũ uân, 5 khandas, 5 aggregates). 
Tà kiến nằm ngủ ngầm ngay trong Ngũ Uẩn. Tà kiến 
xuất hiện ngay đây, trước mắt bạn. Thí dụ: tóc của tôi; tà 
kiến xuất hiện ngay cái ngũ uân của tóc là Sắc 
(ruppakhanda hay là 8ggTCga(cs of matters) và cái Tôi (I, 
Me). "Tôi" ăn bữa ăn tối "ngon" quá; tà kiến liền xuất 
hiện ngay trong cái Tôi và cái Cảm Thọ. Chỗ nào có ngũ 
uân là chỗ đó có tà kiến, nhất là cái Thức Uần (aggregate 
of consciousness: cognitive pception). Bạn có nắm rõ 
vấn đề này chưa ? 

Bây giờ Bạn làm sao triệt bỏ cái Tà Kiến ? Có 3 
giai đoạn để dẹp bỏ tà kiến. Trước hết nó có thể bị huỷ 
diệt bởi sự hành trì thường xuyên Thiền Tuệ Vipassana. 
Ba giai đoạn đó là Nyata, trana, và pahana parmnya. 
Muốn hiểu rõ về Tà Kiến ân núp ở đâu ? và Nghi Hoặc 
(vicikiccha) từ đâu sanh ra ? thì cần phải hiểu rõ hơn về 
Vòng Xoay Nhân Duyên (Patccasamuppada). Cái 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 36 


Paticcasam quá khứ không làm sao thay đổi Nó đã l 
như thế rồi. Phật cũng không sao thay đổi nó được. Cái 
Paticcasamuppada tương lai thì chưa hiện diện. Có suy 
nghĩ cũng vô ích. 

Hãy xem kỹ lại nhé. Cái vòng Nhân Duyên này 
thực ra chỉ có Sinh và Diệt của năm cái Uấn mà thôi. 
Thông thường Bạn được hướng dẫn từ trong kmh sách 
hoặc các Sư Thầy rằng vòng xoay Thập Nhị Nhân 
Duyên khởi đầu bằng Vô Minh (ajïta). Nhưng vô ích, vì 
Hành Uẩn (khandas) đã thành hình; Bạn chắng thể lm 
gì với chúng được. Vì Vô Mmh nên Bạn khởi sanh Tham 
Ái (tanha craving'), Bạn muốn. làm điều khác gì tốt 
(meritorous acts) để đền bù cái xấu mà Bạn đã gây ra ! 
Nhưng chính vì cái Vô Minh lẫn lộn trong cái Hành (tốt 
xấu) mà 5 cái Uấn này xuất hiện và Bạn phải tiếp tục tái 
sinh. 

Nếu Bạn nhận biết cái Tà Kiến (dithi và Nghi 
Hoặc (vickiccha) thì Vô Minh (avlja) còn hay không ? 
Nó được chuyến hoá thành Tuệ Giác (viija wisdom). 
Như vậy có nghĩ là khi Tà Kiến và Nghi Hoặc bị huỷ 
diệt thì Vô Minh cũng biến mất theo. Dù cái Nhân đã 
gieo từ quá khứ nhưng nếu không đủ duyên (conditions) 
thì không thể sanh quả. Ngũ Uân (khandha) chỉ là cái 
cây cho trái có thể trổ ra. Khi Vô Minh (avija) trở thành 
Mmh (vija) thì Hành (sankharas) thành Vô Hành 
(asankharas). Nên nhớ rằng năm cái Uân đó vẫn đang 
hiện hành Chỗ nào có Tham Ái Thủ, Hữu (tanha, 
upanda, kamma bhava) chỗ đó xuất hiện cái Thức Tái 
Sanh (ý khao khát sanh ngày khi Ban còn đang sống: 
desrre to be born while you are alive). 


l Dịch Tanha là Craving Tham Ái thì cũng chưa chuẩn, phải nói là 
cái phản ứng của Tâm trên cảm xúc (emotional reaction). 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 37 


Thế thì cái Ngũ Uân hiện tại ngay trong phút giây 
này mới cần chú ý và quán sát. Đức Phật dayy chỉ cân 
một cái nháy mắt là có 50 tỷ cái Uân sinh ra. Bạn cần 
nhận biết và quan sát cái Uần hiện tại, ngay lúc này và ở 
nơi đây. 

Khi Bạn đi đến tiệm bánh mì để mua bánh mì thì 
từ xa Bạn có cái Thấy (seeing). Cái Thấy này sinh diệt 
nhanh như chớp. Từ xa cho tới khi Bạn đến gần nó thì 
không biết bao nhiêu cái Uẩn đã sinh ra và diệt nhưng 
Bạn không theo kịp chúng nó. Cái Thấy lúc đầu từ xa về 
đối tượng tiệm bánh mì không còn nữa; và cái Thấy khi 
Bạn đến gần tiệm bánh là cái Thấy khác. Hành uân mới 
(cetana-sankharakkhandha) xuất hiện và Bạn nhận bíết 
những cái mới. Năm cái Uân mới tương tác xuất hiện 
cùng lúc và kinh sách gọi chúng là Cái Thấy. Kinh sách 
nói chúng lần lượt sanh ra (timam sangati phasso, 
phassa paccaya vedana, vedana paccaya tanha). Nhưng 
trên thực tế thì chúng sinh ra cùng một lúc và diệt cùng 
một lúc (Bạn cần nên nhớ điều này nhé; giống như khi 
Bạn uống ca đường sữa thì Bạn chăng còn thể phân 
biệt cái nào nữa. Bạn chỉ thể nhận biết cái nào mạnh nhất 
trong 5Š cái mà thôi). 

Khi hiện tượng vật lý (Sắc rupa matters) xuất 
hiện thì hiện tượng Tâm (Danh nama energy) cũng xuất 
hiện luôn. Hai hiện tượng vật lý là con mắt (rupakhanda) 
và những cái có thể thấy được ở tiệm bánh trong tầm mắt 
(visible objects) tạo thành cái Sắc (rupa matters). Hai cái 
sắc tạo thành cái Sắc có thể thấy được (v&ible seeing) 
rupa rupa thành rupakhandha và nama và nama tạo thành 
namakhandha. Danh và Sắc sinh ra từ Danh và Sắc tạo 
thành namarupa. Hai cái này là hiện tại (cakkhumca 
paticca rupeca uppajjati). Cái Thấy (seemng) do cái nhãn 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 38 


thức sinh ra. Nhưng bốn cái uẫn kia có thể bị tách rời 
không 2  Ekuppada, ckanrodha, cekalambana, 
ekavatthuka; bốn cái uân kia xuất hiện cùng một lúc. Hai 
cái Sắc (rupa) là Nhân (paticcasamuppada) và 4 cái Danh 
(Tâm) là Quả (paticcasamuppama). Cuối cùng thì chỉ 
còn là Nhân (causes) và Quả (ef&cts). Chăng có cái Tôi, 
Thân Kiến (I Me), cũng chăng có cái Nghi Ngờ 
(vicikiccha doubts). Xét cho kỹ chỉ còn Danh và Sắc. 
Matters and Energy. Nói chung thì chúng chỉ là năng 
lượng (dynamc particles). Danh (energy) cũng chỉ là các 
hoạt động của Thân (sắc). Cả hai đều là những hạt tử nhỏ 
lH tt waves of particles được mô tả trong lượng tử học 
quantun phystc. 

Cái này thuộc về quá khứ ? hay tương là? 
Không, nó chỉ là hiện tại Nó chẳng có liên quan gì đến 
cái Vô Mmh (avija Ipnorance) quá khứ hay tương lai. 
Nó xuất hiện ngay một sát na khi có Xúc duyên Thọ giữa 
cơ quan tiếp nhận của cơ thể (căn: sense organs) và cảnh 
vật ở ngoài (trần: visible objects). Nó gồm có 1 cái vật lý 
và 4 cái tâm, lập thành ra ngũ uân. Khi Bạn nhận biết 5 
cái uân thì chúng cũng biến mất. Năm cái uân mới lại 
tiếp tục sinh ra và mất đi. 

Nhưng lúc đó Bạn có Tuệ Năng về 5 cái uẫn 
ngay lập tức. Bạn đang quán xét cái sự chết của chính 
Bạn liên tục trong từng sát na, Bạn có nhận ra thế không 
? Áp dụng Tuệ Năng trên những cái sự chết liên tục của 
chính mình là Thiền Tuệ vIpassana. Khi Bạn thấy TÕỐ Cái 
chết của mình trong từng sát na thì sự Tham Ái Tanha 
(desre of I, Me) tái smh không còn. Nguyên nhân của sự 
Chết chấm dứt và sự tái sinh không tiếp tục. Bạn sẽ ra 
sao nhỉ ? 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 39 


Chết là một sự thật của Tứ Diệu Đế. Bạn chứng 
thực nguyên nhân dẫn đến sự chấm dứt cái Khô 
(cessaton of sufermegs) (dhamma nyama) nguyên lý tự 
nhiên của vũ trụ sẽ vận hành. Chính cái Tuệ Năng này 
cắt đứt những Thức Tái Sinh. Nó biết rõ cái Sự Thực của 
Khổ Đau (truth of suffermgs) và nó cắt đi cái Tham Ái 
(tanha). Thấy rõ cái chết ở đây và ngay bây giờ thì cái 
chết tương lai không còn có thể làm Bạn sợ hãi được 
nữa. Hai Cảnh, Bốn Tâm khiến cho Thân Kiến và Nghỉ 
Hoặc bị huỷ diệt. Thực ra, cái Biết như thế mới chỉ là 
Biết lý thuyết (nataparina) mà thôi. Bạn cần thực hành để 
phát triển Tuệ Năng thực sự (trana parima). Chánh 
Niệm, Chánh Tinh Tấn, Chánh Địh, Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy chỉ có thể dẹp bỏ Thân Kiến và Nghi 
Hoặc tạm thời. Năm cái chỉ của Bát Thánh Đạo này chưa 
đủ sức nhồ hết gốc rễ của Tà Kiến và Nghi Hoặc. 

Bạn đã cúng dường xây chùa, bố thí với ao ước 
làm việc phước thiện để nhận quả Thiện hoặc để đền bù 
lỗi lầm quá khứ thì cái Khổ Uần tương lai sẽ sinh ra. Bạn 
sẽ tái sinh theo cái Bạn ao ước, muốn (Tham Ái. Nếu 
còn khao khát (tham ái desres) thì Bạn sẽ còn mãi mãi 
sinh tử luân hồi. 

Chăng có kinh sách nảo nói đến cái Sinh Diệt của 
năm cái Uẩn như thế cả. Kinh sách chỉ chép lại những 
lời Phật dạy sau khi Phật nhập Nết Bản gần 500 năm. 
Phật dạy rõ chúng ta không thể biết được đầu mối cái 
vòng sinh tử luân hồi này. Cũng chẳng có kinh sách nảo 
nói rõ Đức Phật thực hành như thế nào để chứng đắc. 
Những điều kinh sách nói toàn là những điểu Phật nói 
sau khi Ngài chứng đắc. Bạn chớ nên vội tin nhưng cũng 
chớ vội bài bác. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 40 


12. Tứ Đại Hoạt Đông ra sao ? (4 Dhatus 

Thông thường Bạn có sự hiêu lâm về tính chất 
của tứ đại phải không, nôm na Đất Nước, Gió, Lửa. 
Thực sự đức Phật muốn nói gì về 4 cái tính chất của các 
vật thể đó ? Đó là cứng mềm (solidity có khi nói là kết 
chắc hay rời rạc), lỏng rắn (fuidity), nóng lạnh (energy) 
và lui tới (motion). Khi có 4 cái yêu tổ này xuất hiện thì 
cũng có theo 4 cái phụ thuộc; đó là màu sắc (color), mùi 
(smell), nếm (taste) và dinh dưỡng cho sinh tồn 
(nutrmerf). Tám cái này không tách rời và tương tác 
như là một khối. Chúng nó thực sự chỉ là những nguyên 
tử (atom particles). Bạn không thể dùng mắt thường để 
thấy được. Khi chúng kết hợp nhóm cả hằng vạn cái như 
thế thì chúng biến thành nhiều nhóm có hình dáng, kích 
thức, kiểu cách khác nhau. Dù ở dạng nào, chúng vẫn 
giữ nguyên bản chất thực của chúng là cứng mêm, nóng 
lạnh, lỏng rắn.... Chúng có khả năng tỉnh vi che dấu bản 
chất sự thực đối với Bạn bằng những biểu hiện bề ngoài 
của chúng như hình thái (form), kiểu cách (shape), 

v.. Cho nên CÁI mà chúng ta cứ thường ngỡ chúng 
nó là nhưng không phải là cái mà chúng thực sự h. 
Chính vì thê cái thây này được gọi Tà Kiến (thấy sai 
sự thật). 

Trong Nội thân chúng ta, tuỳ theo nghiệp thuần 
thục, sự tác ý, nhiệt độ nội thân, thực phẩm, thì cái Thân 
của chúng ta thay đổi luôn luôn như dòng nước 
chảy. Ngoại Thân chúng ta cũng có các yêu tố tương tự 
này. Chúng cũng luôn thay đổi, đa phần là do nhiệt độ 
tác động. 

Khi những cái này kết hợp, Bạn đặt cho chúng nó 
cái tên, xếp chúng vào loại, hạng mục. Sự thực tuyệt đối 
về chúng đang bị dấu dưới cái hình dáng và vỏ bề ngoài. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 4l 


Bạn muốn thực sự nhì rõ về thực chất của tứ đại này 
phải không? 

Có 6 cái cơ quan ghi nhận sự cảm ứng của Thân 
(body). Năm cái (căn) thuộc về Vật Lý (Thân) và cái thứ 
sáu thuộc về ý của não (Tâm). Khi căn (sense organs) 
xúc tác với cảnh vật (objects) thì Thức (consciousness/ 
COgTifive perception) phát sinh. Thí dụ: mắt (nhãn căn) 
đối cảnh quan có thể thấy được (visiblk obJects) thì cái 
nhận biết của mắt (nhãn thức seeing COTISCiOUSn€SS) sinh 
ra. Khi chúng vừa sinh ra lập tức chúng biến mất như là 
ánh chớp (Ighung phyt-p yet, đến và đi, sinh và diệt 
nhanh chóng đến nội chúng ta khó nhận biết chúng sinh 
diệt. Cũng như thế, sinh diệt áp dụng cho 5 cái kia. 

Thực ra Bạn chỉ là một tô hợp của các tứ đại (đất 
nước gió lửa) và ngũ uân (sắc thọ tưởng hành thức). Hãy 
suy xét kỹ xem, trong những cái đó chăng có cái nào là 
đàn ông, đàn bà, già, trẻ. Chỉ là những cái tên tưởng 
tượng mà chúng ta tự đặt ra cho cái hiện tượng đó mà 
thôi. Chúng ta tự đánh lừa mình nếu nói rằng "Tôi Ngồi 
thiền", "Tôi đau mông" thì chính cái nhận định rằng Tôi 
(L Me) dẫn đến Tà Kiến. Chỉ có Danh (nama mental) và 
Sắc (rupa material). Đức Phật ví dụ người có tả kiến như 
cầm lưỡi đao bén đặt ngay vào cô của mình, đứt đầu lúc 
nào không hay biết. Cái Tôi đó được gọi Si Mê 
(delusion). 

Nếu Bạn lấy một trong 6 cái này ra để quán xét 
thì Bạn sẽ nhận ra chúng chỉ gồm có tứ đại (four dhatus). 
Sáu căn, sáu trần, và sáu thức luôn thay đổi không ngừng 
như dòng nước chảy; giống như dòng suy tư của con 
người. Mỗi khi Bạn cố ngôi thiền để nhận bắt chúng thì 
chúng vuột khỏi tầm tay của Bạn. Nhưng đừng lo lắng, 
nhân vào đó Bạn có thê phát triển sự nhận biết rõ về tánh 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 42 


Vô Thường của pháp (Tuệ Giác về Vô Thường), và Bạn 
biết rõ Ban cũng chăng thể tác động kiểm soát được gì 
chúng. Như vậy Tuệ Giác về Vô Ngã cũng phát sinh. Từ 
đó, Bạn giảm bớt tà kiến và có sự tăng trưởng về Chánh 
Kiến. Nơi ấy thực sự chăng có cái Tôi (SelỆ L Me, 
Mime). Khi Bạn có thể bào mòn tà kiến thì Bạn đã từ từ 
bước vào dòng thánh (semr-sotapama). Khi Bạn tiêu diệt 
được hoàn toàn tà kiến thì Bạn chính thức đạt được Tư 
Đà Hoàn (sotapama). 


13. Ngũ Uẫn Hoạt Đông ra sao ? 

Cái Thây: Seeing 

Khi một vật có thể nhìn thấy vào thị giác eye 
sensttivty hay là retma (cakkhu pasada) thì nhãn thức 
(seeme cogmtve consclousness) hoạt động (cakkhUu 
vinana) . Khi nó xuất hiện thì nó không thể xuất hiện tự 
một mình. Ba cái yếu tố khác của Namakkhandha (não 
mertal) cùng hoạt động: vedana (cảm thọ K&elngs), 
sama (tưởng perception) và cetana (hành volilon) cùng 
xuất hiện ngay một lúc với cakkhu vedana. Bốn cái trong 
nhóm namakkhandha thành lập ngay. Sự nhạy cảm của 
mắt và vật có thể nhận bắt cùng tạo nên rupakkhandha 
(cái nhìn vật thể material ageregrates Sắc Uẩn). Sự phối 
hợp giữa 4 cái Danh và 1 cái Sắc tạo thành 5 cái gọi là 
Ngũ Uấn. 

Thế nên, khi có một vật nằm trong tầm nhìn và 
nhận biết của mắt thì nhãn thức xuất hiện. Cái nhãn thức 
này là Danh (nama = mental phenomena) và vật nhì và 
mắt gọi chung là Sắc (rupa = materlal phenomenon). 

Cái nhận biết mới do vật thể qua mắt được 
chuyên qua hệ thống thần kih mắt để so sánh với cái đã 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 43 


có từ trước ở trong não và có cái bộ phận não phiên dịch, 
đặt tên và hiểu biết về vật thê. 

Tất cả 4 cái Uấn kia cũng có chức năng và hoạt 
động như thế. 

Thọ Uấn: Vedanakkhandha 

Sự hiêu lâm vê Tham Ai (Tanha) từ bao nhiêu 
thế kỹ dẫn đến sự hành trì sai lạc của Thiền hay các pháp 
môn khác nên không lợi lạc và không thành tựu nhiều. 
Tanha thực sự là phản ứng do cảm xúc (emotlonal 
reaction) của Thân khi đối diện với các điều kiện hay đối 
tượng. Nó không hắn là Tham Ái như nhiều dịch giả Tây 
Phương đã chuyên ngữ. Nó chỉ là những cảm xúc rung 
động của thân khi 5 căn đối cảnh, và cảm xúc này gây ra 
do sự rung động của hệ thần kinh từ toàn thân dẫn về não 
bộ. Bạn không phản ứng trên đối tượng xúc chạm mà 
trên cái cảm xúc này nên Bạn tạo thành một chủ thể Ta, 
Ngã (L me, MINE). 

Tham ái dính mắc với cái Tôi, Ngã (L Me, 
Mime). Nó thuộc hệ samudaya sacca , sự thật về khô đau. 
Sự ŠSmh Diệt của cảm thọ vedakkhandha chính là sự thật 
và nguồn gốc của khổ đau. 

Sự hiểu biết rõ về sự thật và nguồn sốc đau khổ 
là sammadfti magga sacca; Tuệ về Chánh Kiến. Khi 
nhóm samudaya sacca chấm dứt và không còn một cái 
sự Sinh DIỆt nào xuất hiện kể cả trong tương lai thì tiến 
trình này gọi là Sự Chấm Dứt Khổ Đau (Nrodha Sacca) 
hoàn tắt. 

Tất cả quy tụ lại sự chấm dứt về Sinh Diệt tức Vô 
Thường (Nrodha sacca). 

Vòng xoay Mười Hai Nhân Duyên Smh Tử Ưu 
Bi Khổ Não được khởi động như thế nào đây? Có phải 
nó bắt đầu từ Vô Minh Avija và Tham Ái Tanha hay 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 44 


không ? Từ Vô Mimh đến Tham Ái và Thủ, Hữu, Sinh 
Tử tiêp tục. 

Bạn thử nghĩ xem 2 cái này là thuộc về Quá Khứ 
như trong kinh sách nói và chúng sanh không thể thay 
đổi được vì đó là tiền kiếp sankharas (past lí), có 
đúng thế không ? Bạn lầm to, nếu Bạn có một nhận biết 
như thế. Nếu có cái gọi l Quá Khứ Uẫn thì chẳng có ai 
tu mà giải thoát cả, chứ chưa nói là thành Phật. Đức Phật 
bác bỏ thuyết Định Mệnh và Đắng Quyền Năng giữ cái 
số Địh Mệnh đó. 

Trường hợp Kkã Gotami là một thí dụ: 

Đức Phật dạy: 

“Tâm còn bị đắm say!" 

Con cái và súc vật!” 

Tử thân bắt người ấy” 

Như lụt trôi làng ngủ 

Kmh Pháp cú câu 287 

Nghe xong Kkã Gotamn liền chứng Tu-Đà-Hoàn, 
đầy đủ tứ bất hoại tín. Nàng xin được xuất gia, và đức 
Phật chấp thuận và đưa nàng cho Tỳ kheo ni Kiều Đàm 
Di (Mahãpajäpafi Gotami) làm lễ xuất gia trong ni đoàn. 
Sau khi xuât gia tỳ kheo ni Kiã Gotanf tỉnh tấn thực 
hành thiền quán trong từng cử chỉ oai nghi. Khi thân như 
thể nào thì ghi nhận như thế đó, thân bước tới thì biết là 
đang bước tới, thân bước lưi thì biết là đang bước lui; khi 
co tay duỗi chân thì biết đang co tay duôi chân; khi đang 


14. 


** đấm say tức là vô minh + tham ái đo Thọ duyên Ái nên đau khổ. 
Đây là trạng thái khát ái của Tâm (Desire) 

!2 các vật hữu hình 

!3 tử thần chính là sinh tử luân hồi của chính ta. Nghiệp này do ta tự 
tạo vì vô minh tham ái 

'ˆ Ngủ say trên vô minh quên nên bị lụt tham ái trôi 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 45 


ngồi thì để ý điểm xúc chạm của thân và mặt đất; khi thở 
vào thở ra thì thấy sự chuyên động của sự hô hấp. Quán 
sát một cách thuần túy, liên tục; thân như thế nào thì thấy 
đúng như thế ấy, không tưởng tượng, không áp đặt gì 
thêm, không có cái TÔI trong đó. Tuy là đơn giản nhưng 
sự kỳ diệu là chính nhờ TÂM chăm chú quan sát những 
hành động bình thường như vậy mà thấy được sự sanh 
diệt (vô thường) của các pháp trong từng sát na. Thấy 
vậy, biết vậy, thể nghiệm vậy, chứng vậy, Tỳ kheo nỉ 
Kã Gotamĩ trở thành một vị A-la-hán. 


14. Sự Thực Về Khô và Niết Bàn 

Nếu Bạn không chứng nghiệm Chân đế của sự 
khổ (Dukkha sacca) thì Bạn khó có thể chứng nghiệm 
Niết BànNhưng Bạn có biết l Niết Bàn nối liền với 
Ngũ Uấn hay không ? Có nga là Khanda 
Dukkhasaccà. Đức Phật day rõ: Ame Khandà amam 
nibbananti, nahevam vattable- Niết Bàn và Ngũ Uân 
không tách rời Mỗi cái Uấn là một cái Khổ Đế 
(dukkhasacca). Khi Bạn thể nghiệm được Khanda thì 
Bạn sẽ nhận ra Niết Bàn. 

Sau khi nhận ra Ngũ Uẩn, Bạn sẽ nhận ra Sự Diệt 
Đề (Nrodhasacca) của Ngũ Uẩn. Thế nên, Bạn cần nắm 
bắt Ngũ Uấn trước hết. Đức Phật cũng dạy rằng chính 
Bạn phải tìm ra và thể nghiệm Ngũ Uẩn. Phật cũng 
không tìm hộ Bạn được. Phật cũng không đem Bạn vào 
Nết Bàn được. Khi Bạn Quy Y Tam Bảo thì Bạn có cơ 
hội tự thanh tịnh hoá Thân và Tâm với đức tm đó. 
Nhưng chúng không giúp Bạn vào Niết Bàn được. Giữ 
giới nghiêm trì chỉ có thể giúp Bạn sanh vào cõi lành, 
hay sanh Thiên. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 46 


Bạn có thể làm các thiện nghiệp giữ tròn Š5 giới 
nhưng Bạn chưa có thê chứng nghiệm được Sự Thật Khô 
Đau (dukkhasacca). Vì sao ? Vì Bạn vẫn còn quá dày vô 
mỉnh. Bạn chăng chứng nghiệm cái Khổ Đế. Bạn có tụng 
kinh hằng ngàn lần mỗi ngày về sự Khổ và Khổ Đế thì 
chúng cũng chẳng đi đâu cả, cũng chẳng mòn chút nào 
cả. 

Sự Biết về Chữ Nghĩa Khổ Đề và Thực Nghiệm 
Khổ Đề khác nhau không ? Chữ nghĩa dựa theo Tưởng 
và gọi l Tưởng Kiến Nhưng Thực Nghiệm dựa theo 
kmh nghiệm thực tế và suy luận vô tư. Cái thứ nhất gỌI 
là sana và cái thứ nhì là Pamna. Sana có thể chấm dứt 
vòng Nhân Duyên nhưng không có thê đưa Bạn đến Nết 
Bàn. Cái thứ nhất có trí hiểu biết về kinh văn của Khổ 
Đau. Nhưng cái thứ nhì có trí hiểu biết do chánh tư duy 
và suy luận đúng đắn. 

Tất cả 5 căn đều sinh cảm thọ. Xúc duyên Thọ. 
Cái Thức l Thức Uấn. Mỗi lần 5 căn sinh diệt thì 5 uân 
cũng sinh diệt. Và Uấn chính là Khổ nếu có Thọ vì Thọ 
duyên Ái Nếu Bạn luôn quán chiếu trong cái Thọ có cái 
Ái hay không thì Bạn sẽ nhận chân ra sự khổ đi kèm theo 
hay không ? Hễ có Ái thì có Thủ, Hữu và cứ thế Sinh Tử 
Ưu Bi Khổ Não. Tiến trình của Khổ tiếp tục ngay cả sau 
khi 5 căn (sense organs) không còn TiẾp, xúc (confacf) với 
trần cảnh (objects). Thức vân cứ tiếp nói sinh ra. Ban có 
nhận ra điều này không ? 

Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy chuỗi khổ tập 
Uâấn (dukkhakkhandhassa samudayo hotj. Bạn phản ứng 
theo cảm xúc (Thọ) thay vì có suy tư (chánh tư duy). 
Hành giả cần biết rõ chỗ nào có Thức sanh ra thì chỗ đó 
có Khô Uẫn. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 47 


Nếu không có sự tham nhiễm về Ái Nghiệp thì 
Thức tái sinh (jat) cũng bị diệt. Toàn bộ Khổ 
(Dukkhasacca) cũng theo đó bị huỷ diệt. Bạn cần nhận 
biết (satipatthana) ngay khi có Thức Uân sinh ra. Phật 
dạy chính Ngũ Uấn là Khổ Đau; dính mắc đến nó l khổ 
đau. Khi nó sanh l Khô; khi nó diệt cũng là Khô. Sự 
Thật về Khổ hay Khổ Đề năm ngay trong cái Thân Ngũ 
Uấn của Ban. Ngay lúc Bạn chứng nghiệm được nó thì 
các Uẩn chấm dứt nhiệm vụ (vijamagga) và Bạn thể 
nhập với Niết Bàn. 

Thế thì thực hành như thế nào đây ? Khi Nghe 

chỉ biết Nghe; không có cái “Tôi” nghe “Tiếng Hát. 
Xúc có sinh nhưng Thọ không Ái, vì không có cái Tôi 
(SelỆ L Me, Mi) trong đó. Nếu Bạn chú ý hành trì 
trong từng sát na như thế thì cái Tuệ Năng phát sinh 
(vijamagga). Khi có Tuệ phát sinh thì Tham Ái (tanha), 
Thủ (upadana) và Hữu (kamma) sẽ chấm dứt. Jati, Jara, 
marana cũng mất. Cuối cùng là Bạn tự giải thoát khỏi 
ánh hưởng của vattas (pháp bất thiện). 
Thế thì Bạn có cần quỳ lạy hay cầu nguyện bức tượng 
Phật để xin giải thoát hay không ? Ai sẽ giúp Bạn giải 
thoát khỏi cái Uấn của Bạn ? Bạn có thể có giải thoát mà 
không cần Tuệ Giải Thoát hay không ? Chỉ có cái Tuệ 
Giác phải không Bạn ? Chính cái Tuệ Giác này giải 
phóng Bạn khỏi vòng vây của Nhân Duyên (vija giải 
quyết). Khi có Tuệ Giác (va) thì những cái Uâấn khác tự 
nhên biến mất (avija nửodha sankhara nữodha 
vmnanrodha dukkhakkhandhassa riodha). 

Sẽ có nhiều người tin và nghĩ rằng Nghiệp Quá 
Khứ (Past Kamma) không thể sửa đổi Và Nghiệp Tương 
Lai cũng thế. Các Bạn ơi Đức Phật dạy khi Tuệ Giác 
phát sinh, Tham Ái (tanha) và Dính Mắc (upadana) biến 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 48 


mất và không còn cơ hội smh ra nữa khi Bạn lên tục 
hành trì Thiền Tuệ. Các Uân cũng không có thể sinh ra 
được nữa. Vì Uẩn không có (tham ái giống như nước 
tưới cho cây) thì các Nghiệp quá khứ không thể hay 
không đủ sức smh ra Quả cho các Uấn hiện tại; và như 
thế các Nghiệp hiện tại không sinh ra thêm các Uấn 
được; và dĩ nhiên sẽ không có các Uẩn tương lai 

Chính Tuệ Giác về Khổ Đế tiêu diệt Nghiệp quá 
khứ (sản phẩm của dukkhasacca). Giống như Bạn không 
đồ thêm một giọt nước vào trong cái hồ đang cạn trong 
mùa hè khô nóng thì cái hồ nước sẽ cạn. Cũng thế, Khô 
sẽ không còn nếu Bạn không còn thêm Tham Ái vào 
trong cái Ngũ Uẩn của Bạn. Sự hành trì liên tục Thiền 
Tuệ về sự sanh diệt của đối tượng tạm gọi là vijJamagøa. 
Nó không cho Nghiệp quá khứ trổ quả, nó không cho 
Nghiệp hiện tại smh ra; hành giả được giải thoát khỏi 
vòng sanh diệt vattas. 


15. Quán Cảm Thọ là quán như thế nào ? 

Khởi đầu, chúng ta hãy thử tìm hiểu về ngũ uân 
(ve agpregates). Chúng thực ra chỉ có hai cái. Nhóm 
một là Sắc Uấn (rupakkhandha) và nhóm hai gồm 4 cái 
kia là Danh Uân (hay còn gọi là Tâm). Vì mục đích dễ 
hiểu cho pháp hành nên chúng tôi chỉ nói văn tắt theo 
ngôn từ bình thường. Thông thường theo truyền thống 
Phật học thì Samnakkhandha (aggregate of perception) 
như là âm thanh, hình thái, mùi, vị xúc chạm và ý tưởng 
- Tưởng Uẩn. Sankharakkhandha (agpregate of mental 
frmaton) như l hành ý, tác ý, Hành Uẩn. 
Vmmnaakkhandara (aggregates of consclousness) như là 
THỨC uân, ghi nhận Vedanakkhandara (aggregate of 
sensations) như là Thọ Uẩn. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 49 


THỌ uấn có 3 loại. Chỉ có một trong ba loại này 
hiện diện vào một lúc thời gian mà thôi Khi một loại có 
mặt thì hai loại kia không có mặt. Loại thứ nhất là thọ 
lạc (Sukha Vedana Pleasant Feelngs). Loại thứ hai là 
thọ khổ (Dukkha Vedana Unpleasant Feelings). Loại thứ 
ba l trung tính, không khổ không lạc (Upekkha vedana 
mdifferent felngs, nefher pleasant, nor unpleasant). 

Khi Bạn chú tâm vào đề mục như là phông xẹp 
của bụng hay hơi thở ra vào ngay đầu chót mũi bằng 3 
yếu tố: tự tin không thối chuyên (saddha confdence), nỗ 
lực (vmiya efort) và luôn chú tâm (sati attentveness) thì 
sau một khoảng thời gian như vậy Bạn sẽ nhận thấy sự 
xuất hiện của Thọ. Cái Thọ này sinh ra do sự tương tác 
của Tứ Đại (ur Dhatus) khi một trong bốn cái này trở 
thành yếu tổ tác độ mạnh nhất hơn cả 3 cái kia: Đất 
Nước G1ó Lửa Pathavi Dhatu, Apo Dhatu, TeJo Dhatu, 
và Vayo Dhatu. Cái Đại nào xuất hiện lúc đầu tiên khi 
Thiền Tuệ thì chính nó sẽ là cái dẫn Bạn đến øặp cái 
chết. 

Khi Thọ xuất hiện, dù Bạn đang giữ chú tâm vào 
hơi thở ra vào, cái Tâm của Bạn sẽ nhảy nhót từ cái nhận 
biết của hơi thở nơi chót mũi sang cái đề mục khác là do 
sự xuất hiện của Cảm Thọ. Ban đầu, Bạn nhận bất cái 
Cảm Thọ rằng Bạn đang có cái đau vì ngồi lâu Nhưng 
ngay sau đó, Bạn lại nhớ rằng cái Thọ đó chăng qua chỉ 
là tiến trnh của cái Thức (mental processig 
phenomena). Và cứ như thế thì Bạn sẽ nhận thức được 
cái cảm thọ chỉ là tiến trình của Tâm. Thay vì quán xét 
cái đau, nay ta quán xét cái tiến trình của Thọ. Tiến 
Trình này sanh ra rồi diệt (ci#tanupassanà) Cñta có 
ngha là Tâm, thức, và anupassanà có nghĩa là lên tục 
quán chiếu. Sáu cái ngoại Tâm này có thể sanh diệt 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 50 


không theo một trật tự nào cả. Bạn phải quán xét chúng 
cân thận trong từng sát na. Kết cục thì tiến trình này 
chắng qua chỉ l tiến trình Sanh và Diệt của Thọ. Tiến 
trình 'đau cứng" vì cái tứ đại (Pathavi Dhatu) chấm dứt, 
và tiễn trình vê cảm thọ của Danh (Tâm) cũng dứt theo. 

Khi tiến trình cảm thọ chấm dút, thì nó tự động 
chuyển sang quán xét của Tâm!” (citta satipatthana) và 
bất đồng ý (thọ khổ) với hiện cảnh hay cảm thọ về hiện 
cảnh. Nhưng Tâm sẽ theo đó mà rõ ràng trong suốt 
(tranquilfty). Bạn sẽ tác ý mong cầu tìm một nơi nào đó 
không có đau đớn. Vô ích. Bạn phải đối diện với tiến độ 
tang của cái cảm thọ đau đó. Nhưng bạn sẽ đối diện cái 
tiến trình của Sắc song song với sự đau khổ này. Do 
nhận biết cái Tâm và sự Sanh Diệt của nó rõ ràng, Bạn 
đến gần cảnh giới Niết Bàn. Lúc đó, Tâm của Bạn sẽ 
trong suốt, thanh tịnh và bình an. Đức Phật dạy khi hành 
giả biết được cái Tâm thì họ có thể vào Niết Bàn. 

Bạn thê nghiệm được tiễn trình cảm thọ trong khi 
hành trì Thiền Tuệ thì Tuệ phát sinh và Tâm tịch tĩnh. Lý 
do chính là Bạn đã thể nhập và hiểu rõ bản chất sinh diệt 
của Danh (nama) và Sắc (rupa). Có thể nói lúc đó Bạn đã 
bước vào vòng bán kết của Tư Đà Hoàn (semi 
sotapama). Bạn sẽ nễm cái hương vị an vui (thọ lạc 
sukkha) bằng cách trừ bỏ cái Khổ Dukkha. Không thể 
lẫn lộn. Một hành giả không thê thực sự thoát ra khỏi cái 


'3.Tâm (citta) là manàyatana gồm chung trong Ajjhattikàyanatana 
trong thân của Bạn. Nó là Nội Tâm nếu nó duyên theo phần nội của 
thân (hadayavatthu) và nó là Ngoại Tâm nếu nó duyên theo phần 
ngoại của thân (pancavatthu). Các Tâm không sanh ra cùng một lúc 
mà hết cái này đến cái kia. Chỉ có một cái sinh ra vào một lúc mà 
thôi. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 5Ï 


tứ đại nếu người đó không biết rõ bản chất và tiến trình 
của Khô và Lạc. 

Có 6 loại đối tượng tác động sắc, thính, hương, 
vị, xúc, pháp (6 sensations) thông qua Xúc đề gây ra cảm 
thọ. Chúng phải thông qua 5 cơ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân) của thân và điều kiện thích hợp của đối tượng 
(approprlae sense OTgans and appTOpriate obJect 
mfuences). Thí dụ: mắt, cảm xúc của mắt chỉ có khi có 
đối tượng thấy được trong tầm mắt và điều kiện môi 
trường nhì (eyes and 6e matters). Nói nôm na là đối 
tượng trong tầm ngắm và ngắm thấy được. Thọ Uấn 
(Vedanakkhandara) phải dựa vào 4 cái để nó có thể có 
hiệu ứng ghi nhận và quan sát. Sự ghi nhận này rất cực 
nhanh và cực ngắn. Ngắn giống như là (j nhận biết sự 
sanh - xuất hiện và (1) nhận biết sự diệt - biến mất, 
Nhưng cả 2 chúng nó đều là Hiệu Ứng ghi nhận Sau- 
Hiện Tượng-Gh-Nhận (affer-the-facts  awareness) của 
Tâm Do đó rất khó có thể ghi nhận (observe) hiện 
tượng sanh ra ban đầu (ñnital arising) bởi chúng không 
bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Chúng ta chỉ có khả 
năng ghi nhận hiện tượng bằng suy luận diễn giải do cứ 
nơi sự biến mất của chúng sau khi chúng đã biến mất. 

Thí dụ, vào ngày nóng nực, bạn đặt cái quạt xoay 
vòng từ trái sang phải và ngược lại Khi cái quạt xoay 
đúng vào hướng của bạn thì bạn có thể cảm nhận được 
lần gió nhẹ mơn man trên da mặt của bạn, phải thế 
không ? Và cảm giác đó làm bạn dễ chịu (Sukha vedana- 
pkasant felngs). Trước đó, bạn đã khó chụ vì cảm ứng 
nóng và bạn đã không hài lòng với nó (dukkha vedana 
unpkasant feelngs). Giữa khoảng cách của 2 loại cảm 
thọ này bạn có thể có loại cảm thọ thứ 3, đó là cảm thọ 
trung hoà, không khổ không lạc (uppekha vedana). Luôn 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 52 


luôn có một loại cảm thọ hiện diện tại một lúc thời gian, 
nhưng không bao giờ có cả 3. Đó chính là nguyên nhân 
mà chúng ta tạm gọi là Smh và Diệt của các pháp hiện 
hữu trong tâm trong tiến trình ghi nhận và chú tâm về 
đối tượng của chúng ta. Tiến trình ghi nhận này chỉ có 
thể xảy ra như là một sự ghi nhận một sự kiện đã xảy ra 
sau khi một cái Xúc đã xảy ra (an affer-the-effect 
awareness of mtial contact). Chỉ có những bậc chứng 
Thánh mới có khả năng ghi nhận sự kiện ngay khi nó 
xảy ra mà thôi. 

Không thể có hai sự ghi nhận của một sự kiện 
cùng một điểm thời gian, cho nên không có cái gì phi 
nhận về cái SINH đơn thuần (single arising) hay DIỆT 
đơn thuần (smgle passing). Thí dụ, Bạn quán xét Cảm 
Thọ là đối tượng Có ba loại Thọ: thọ lạc (sukka 
vedana), thọ khổ (dukkha vedana), và thọ không khổ 
không lạc (upekkha vedana). Ban chỉ có thể ghi nhận 
một cảm thọ sinh ra vào một lúc thôi Không bao giờ ghi 
nhận có cả Ba loại Thọ này xuất hiện cùng một lúc. 

Còn 2 cái Thọ nữa bảo vệ sự sinh tồn của Bạn, đó 
là Tâm Thở Ra và Tâm Thở Vào (exhalaton passàso) và 
(mhalation paSSàSO). Hai cái này hoạt động ngay cả khi 
Bạn ngủ. Tổng cộng chúng ta có l3 cái đối tượng ngay 
trong thân mà chúng ta cần quán xét. Bạn không cần thắc 
mắc phải quán sát đối tượng nảo vì luôn luôn có 13 cái 
đối tượng đang luôn luôn chờ bạn. Bạn chỉ cần quán sát 
một trong l3 cái này mà thôi Trong kmh Mahà 
satipatthàna, đức Phật dạy về quán sát tâm (cifta) và sự 
sanh diệt (anupassana); citfapassanà là sự quán sát về sự 
Snh Diệt của tâm. Nó luôn luôn smh diệt Ekodhammo; 
Eko có nghĩa là smh ra và Dhammo có nghĩa là quán sát. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 53 


Thiền quán về Cảm Thọ thực ra là sự ghi nhận kỹ 
và đúng những cái cảm thọ đã biến mất (noting each of 
sụch afier-the-effect perishmg /dsappearmg). Đây là 
cách dễ nhất mà các hành giả đã thành công trong thực 
nghiệm. Khi Bạn hành trì liên tục không để một khoảng 
trống nào thì tà kiến (sakkaàyadithi) sẽ biến mất và 
chánh kiến (sammàdfthi) sẽ phát sinh. 

Cuối cùng thì là gì đây các bạn ? Khi xuất hiện 
tedum của chuỗi thực hành thì hành giả sẽ không còn ghi 
nhận, cảm nhận cái smh diệt ây nữa. Đó là cái chứng 
nghiệm cuối cùng (real and absolute tedum and ñnal 
awareness).. Không còn một cái gì để theo dõi quán 
chiếu nữa. Ngài Phật Âm Buddhagosha đã gọi cái này là: 
"Vẫn còn cái hình ảnh dấu vết hay cái bóng (image) của 
sự đau khổ xuất hiện, nhưng những người (chủ thể) đau 
khổ đã chấm dứt. Ý tuy có hành, nhưng người hành giả 
thì không còn tồn tại là chủ thể nữa”. Đức Phật cũng dạy 
cho Ngài Bahiya như thế trong kinh pháp cú. “Trong cái 
sự thấy chỉ có cái thấy, không có ông trong đó, không có 
ông đời này, không có ông đời sau”. Cái sự thấy Ấy 
chính là cái nhận biết đến cùng tận của sự nhận biết về 
sanh diệt và không còn gì để nhận biết nữa. Người hành 
giả chứng nhận được các khổ đau đã diệt tận vì ngay cả 
Sinh Diệt cũng chấm đứt. Các Pháp trở lại tự nhiên Như 
Thị. 

Kmh Tứ Niệm Xứ cũng ghi rõ lời Phật dạy: Chỉ 
cần 15 ngày miên mật quán chiếu như thế thì sẽ chứng 
vào dòng Thánh. Khổ đau có cơ hội chấm dứt. Ông 
Bahiya tốn 15 phút chứng A La Hán. Ngài Anguilimalla 
giết 999 người mà quán như thế rồi cũng thành A La 
Hán. Và còn không biết bao nhiêu câu chuyện như thế 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 54 


xảy ra trong kinh điển cũng như trong hiện thực trong 
gần nhất 50 năm qua trên trái đất nhỏ bé này. 

Những hành giả đang quán chiếu trên Cảm Thọ 
sẽ được Vedana mời gọi đến nhận diện và quán xét 
(come and see) chúng đang Diệt. Đó chính l nghĩa ngữ 
của chipassika. Mở ra cho tất cả mọi hành giả. Hãy đến 
và xem xét kỹ. Hãy tỉnh giác nhận biết và hành xử phản 
ứng bằng trí tuệ. Không nên đặt Tham Ái (Tanha) hay 
Sân hận (Dosa) vào trong tiến trình phản ứng. Chu trình 
Nhân duyên (paticcasamuppada) sẽ hoàn thiện chu trình 
của nó đđ 7mfimium. Chu trình này là cuộc smh tử luân 
hồi không dứt của c ác thay đổi của chính bạn — nó là 
tiễn trình sinh diệt của chính bạn. Nên nhớ kỹ rằng, cảm 
thọ (vedana) chỉ có thể xuất hiện (sinh ra) trên cái thân 
của bạn. Nó là Khách. Nó đến rồi đi, sanh rồi diệt. Thiền 
Tuệ để phát triển cái Tuệ của chính bạn để giúp bạn nhận 
ra cái sự diệt của các cảm thọ đó mà thôi Khi Sân Hận 
được dùng hay sinh ra để chế ngự, hay đối đãi với cái 
cảm thọ khổ sở ban đầu thì chính cái sự Sanh Ra của sân 
hận đó sẽ tạo ra một chu trình mới của Sân Hận để mời 
bạn tiếp tục cuộc vui không nghỉ với chúng nó. 

Trong cái chu trình không đầu mỗi (vô thuỷ vô 
chung) này, không có cái Ngã nảo xuất hiện trong ngũ 
uân cả. Chỉ có Danh và Sắc. Thực chất cũng chỉ là Năng 
Lượng và sự rung động (energy and vibration) dưới hai 
dạng khác nhau và do tập quán quy ước nên chúng ta gọi 
chúng với các tên gọi khác nhau. 

Thọ (Vedana) không phải là một chuỗi vô tận 
liên tiếp của sinh diệt của cảm thọ. Chúng chỉ l một 
chuỗi gián đoạn (static) của nhiều hình ảnh sinh diệt của 
các cảm thọ. Khi bạn nhiệt tâm, tỉnh giác tham gia trong 
sự nhận biết, quán xét các sự simh diệt của cảm thọ thì 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 55 


Tuệ Giác phát sinh. Và hành giả thể nhập được suối 
dòng thác của smh hoá (stream of dsappearance 
phenomena)!° hay gọi là Bộc Lưu. 


16. Tuệ Giác DiệtCảm Thọ 

Khi đôi diện với sự chết nếu có Tuệ thì Bạn còn 
cảm thấy đau đớn, mất mát, khổ não không? Chắc chắn 
là Không. Chính cái Tuệ phát sinh do sự quán chiếu sanh 
diệt của cảm thọ giúp bạn thâm thấu và chứng nghiệm sự 
sinh diệt. Cái Tuệ này dẫn đến sự nhàm chán thế giới 
hữu vi, diệt trừ tham ái, và sụp đô cái Ngã, tiến đến Tuệ 
Giác hoàn hảo, và cuối cùng là Nết Bàn. 

Ngay khi Bạn nhận biết rằng sự an lạc chỉ xuất 
hiện khi không còn cảm thọ nữa, và chính sự cảm thọ đó 
là nguồn gốc sự thực của khổ đau (dukkha), khi ấy cảm 
thọ (vedana) chấm đứt hoàn toàn. Sự chấm dứt cảm thọ 
này là bước đầu nhận biết về Niết Bàn. 

Khi Cảm Thọ chấm dứt thì ngũ uẫn cũng biến 
mất. Ngay đó Niết Bàn xuất hiện. Thế thì vị hành giả có 
biết là chính họ đã hoàn tất việc cần phải làm hay chưa ? 
Với sự thể nhập của Tuệ giác (magga phala) hay là con 
đường dẫn thăng đến Nết Bàn và đối diện sự chết trong 
sự thanh tmh không bị ô nhiễm của thân và ý, liệu họ có 
mỉm cười vưi với những thành tựu đó không ? Chắc chắn 
rằng khi bạn đã chiến thắng cảm thọ (vedana), bạn sẽ có 
nụ cười trên môi khi bạn phải đối đầu với cái chết. 

Bạn cần lưu ý những yếu tố quan trọng trong sự 
thật về Tuệ (magga sacca). Bốn yếu tô đó là: 

1. Nryyanatho: có sức mạnh dẫn đến sự thành tựu 
hay chấm dứt 


'® Lưu ý : (Paticca = on account of Samuppada = conditionmg). Cái 
này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia dIỆt. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 56 


2. Hettutho : có thành tố của những cái nhân 
trong sự thành tựu A La Hán 

3. Dassanatho: có những yếu tố của sự thành tựu 
Tứ Thánh Đế 

4. Adhipateyyattho: có sức mạnh chiến thắng 3 
loại tham ái và tự mình thành tựu đạo nghiệp 

Chỉ có Bát Thánh Đạo có bốn thành tố trên. 

Nên nhớ, có 16 thành tố của Tứ Thánh Đề dẫn 
đến quả vị A La Hán. Giai đoạn l1 l sự thành tựu Tư Đà 
Hoàn (Sotapamaa). Đây là giai đoạn đầu cần thiết để 
thoát ra vòng sinh tử luân hôi. Chỉ có thể thành tựu khi 
Bạn đã huỷ diệt hoàn toàn 3 tà kiến: 

1. Khái niệm về Ngã (sasata dithi) 

2. Khái niệm về Thường (linh hồn) (sassata 

dit). 

3. Khái niệm về tái sinh theo sau một cái linh hồn 

(Uccheda dfh) (Ammhilatonist theory). 

Ban có thể phá huỷ toàn bộ tà kiến này bằng cách 
hành trì pháp quán Nhân Duyên S5mh Diệt 
(Paticcasamuppada). Hãy chú tâm vào một điểm theo dõi 
hơi thở vào ra, chậm rãi, thong dong. Không để một cái 
tư tưởng về Ngã xen vào tiến trình thở ra, thở vào, nhé 
các bạn. 

Trong lúc Bạn đang quán chiếu hơi thở và sự 
smh diệt của nó, hãy nệm chú như sau nhé: 

"Sự đau khổ hiện diện nơi đây, nhưng chẳng có ai đau 
khổ cả. 
Sự tác ý có đây, nhưng chẳng có người nào tác ÿ nơi 
đây”. 
"Mere suƒfering exists, but no suƒƒfer is ƒound. 
The deeds are, but no doer is ƒound” 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 57 


Trạng thái này sẽ đạt đến nếu bạn chú tâm vào 
một đề mục (one poitedness) và không còn một cái tâm 
nào có thể chen vào tiến trình này được nữa. Ngay lúc 
hành giả tự nhiên và thong dong quán chiếu sau khi đã 
huỷ diệt cái khái niệm Ngã (I-ness) đã hoành hành thống 
trị nơi thân và tâm của chúng ta, thì hành giả bắt đầu 
nhận ra trạng thái sinh diệt tự nhiên của pháp hay của bất 
cứ hành uân nào. 


17. Năng Lực Quán Chiếu Satipatthana là gì? 

Đức Phật đã thê nhập Nit Bàn ngay lúc Ngài 
còn tại thế và đã dạy: Nếu hành giả áp dụng đúng 
phương pháp với nỗ lực tỉnh tấn không ngừng thì hành 
giả sẽ thể nhập Niết Bàn. Nơi đó sẽ chấm dứt các khổ 
não do smh, øià, bệnh, chết và có thể hoàn thành ngay 
trong Một Kiếp Này. Đức Phật chỉ nói những lời chân 
thực, có đúng không các bạn ? 

Trong kmh Anguttara Nikaya (sandra sutta), đức 
Phật dạy như sau: "Ekacco puggalo sabbasankharesu 
đqnicCaHupÐpassi viharati, niccasanni aniccpatisam 
saftatam sarmitam abbokinnam cefasa qdhiữmuccamano 
pannaya pariyogalhamano" Đây là lời của chính đức 
Phật, chúng ta nên trân trọng. 

Có bốn loại quán xét tỉnh giác. 


- Kayanupassana - Quán sát Sắc - Thân 
Observmg matters/body 
- Vedananupassana - Quán sát Cảm Thọ - 


Observmg Feelngs 

- Cittanupassana - Quán xét Tâm - (Observng 
COTSCIOUSn€sS 

- Dhanmmanuppassana - Quán xét Pháp - 
Observng the natural phenomenon 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 58 


Thế thì chúng ta cần phải hiểu và thực hành ba 
thứ loại hay là ba giai đoạn sau đây: (trong kmh 
Samyutta Pal, Vibhanga sutta). 

I - satipatthana (năng lực quán chiếu) (Tiếng 
Anh đã dịch lâu nay là mindfiiness, thực ra dịch như thế 
không chính xác với ý nghĩa và mục đích của nó. Sẽ 
được phân tích kỹ trong đoạn sau) 

2 - satipatthanabhavana (quán chiếu sinh diệt) 

3 - Cách hành trì. 

Trong kmh Samyutta Pali (Anguttara), hành giá 
phải bắt đầu bằng satipatthana. Có bảy lợi ích cho TƯỜI 
thực hành satipatthana; thanh lọc tâm, giải trừ hối tiếc, 
khổ đau, hết còn đau khổ về thân và tâm, bước vào đúng 
con đường an lạc chánh pháp và tiến đến Niết Bàn. 

Nhưng Satpatthana l gì ? Chánh Niệm ư? Tỉnh 
Giác ư ? Nhiều khi một ngôn ngữ dịch qua nhiều ngôn 
ngữ khác càng làm cho hành giả hoang mang và lẫn lộn. 

Chữ satipatthana thường được phiên dịch như là 
Chánh Niệm hay Tỉnh Giác (mmdftlness) do được dịch 
từ tiếng Anh và lâu ngày được mọi người công nhận như 
thế là đúng. Tuy nhiên, nghĩa ngữ của nó có thể được 
hiểu rõ hơn nếu được chết tự và khảo sát từng chữ, từng 
phần và toàn thể. 

Nó có thể chiết tự hai cách: satpatthana hoặc 
sattpa+(Đthana. Chữ Sati có nguyên ngữ từ chữ gốc 
samsarati có nghĩa là ghi nhớ (remember), nhưng vì nói 
đến cái tâm (mind, mental fctor) nên nó biểu trưng cho 
sự hiện hữu của tâm, ngay lúc này, bây giờ, cảnh giác, 
thay vì là kho lưu trữ thông tm của quá khứ. Patthana có 
nghĩa là cứng, chắc, không đời đổi, áp dụng cứng chắc, 
thành lập. Nếu nối hai từ này thì nó có nghĩa là áp đặt, 
chắc, cứng, không dời đổi của sự chú tâm, cảnh giác hay 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 59 


nhận biết trên đối tượng Sự nhận biết này gọi là 
suppatithia (steadfast mindfihess) cẩn trọng cao độ 
nhất. 

Do đó, chữ sati có thể hiểu là năng lực quán sát 
(Oberservng power). Sati có nghĩa là không trôi dạt chỗ 
khác, dính chắc vào đối tượng, đề mục (apilapana 
lakkhana). Sự ghi nhận của Tâm vê đối tượng không thể 
phớt sơ sơ về bề mặt. Ngược lại, Tâm của hành giá phải 
chìm ăn sâu vào đối tượng và đề mục đang quán chiếu, 
giống như một viên sỏi bị ném vào nước và nó sẽ chìm 
sâu tới tận đáy hô. 

Giả dụ như Bạn đang quán xét hơi thở ngay 
bụng, bạn phải luôn bám sát sự phồng xẹp là đối tượng, 
và tâm của bạn sẽ đi sâu hơn nữa vào cái sự Sanh và Diệt 
của cái phồng xẹp. Khi Tâm của Bạn thể nhập sâu vào 
cái Sinh Diệt của phồng xẹp của đối tượng, bạn sẽ ghi 
nhận được bản chất, cường độ, tốc độ, áp lực, và tiễn 
trình của Smh và Diệt của nó. Cũng như thế, nếu bạn 
dùng hơi thở qua lỗ mũi để làm đề mục thì Bạn phải theo 
dõi hơi thở Ra, Vào, từ lúc bắt đầu khi thở vào và cho 
đến cuối cùng của cái hơi thở vào này, các yếu tố bản 
chất, cường độ, áp suất, nhiệt độ của hơi thở vân vân.. 

Chức năng của Sati là diệt trừ hoang mang, hay 
nói đúng ra là Không Quên (nomfOrgetfulness 
asammosa rasa). Có nghĩa là sự ghi nhận và quán xét 
không thể làm một cách lơ là hay cầu thả. Không thể bỏ 
qua bất cứ một hoạt động nào của đối tượng đề mục. 
Cũng không cho nó biến mất. Nói tóm tắt là nhiệm vụ 
của Sati là GIỮ cho đối tượng luôn trong tầm ngắm. 
Giống như người thủ môn của đá bóng không bao giờ rời 
mắt ra khỏi trái banh đang chạy trên sân. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 60 


Satipatthana có 2 nhiệm vụ chính. Thế 2 cái đó là 
gì ? Thứ nhất là trực diện đối với đối tượng đề mục 
(confontaton) và thứ hai là bảo vệ bám chắc 
(profection). 

Thứ nhất, tâm của Bạn phải trực diện với đối 
tượng đề mục của quán sát (vsayabhimukha bhava 
paccupatthana). Bạn phải đối diện trực tiếp với đối 
tượng, và quán sát nó kỹ lưỡng thì may ra sự phán xét 
của bạn về đối tượng có thể chính xác. Nếu bạn đứng ở 
một góc độ nào khác hơn là đối diện trực tiếp (ce to 
fce) thì bạn có thể không nhận ra rõ ràng đối tượng. 

Cũng như thế nếu bạn quán xét hơi thở Ra Vào 
nơi chót mũi (hay sự phông xẹp của bụng) thì bạn phải 
đối diện với cái hơi thở đó (hoặc sự phông xeẹp) trực tiếp. 
Nếu bạn đối diện trực tiếp với nó thì bạn sẽ nhận rõ sự 
tăng, giảm, áp lực, nhiệt độ, và chuyển động của nó. Nếu 
tiếp tục như thế một thời gian thì Bạn sẽ khám phá ra sự 
tịch tĩnh của Tâm vì các pháp bất thiện sẽ không có cơ 
hội chen vào giữa tiến trình quán xét. 

Thứ hai, Tâm của bạn phải bảo vệ đối tượng như 
là không thể rời nó được. Trong thời gian quán xét miên 
mật như thế Bạn sẽ không bị các pháp khác (kiesas) tấn 
công (arakkha paccupatthana). Khi Sati tỉnh giác quán 
xét hiện diện, các pháp bất thiện sẽ không có cơ hội xâm 
nhập vào dòng tâm thức. Chính cái sati này sẽ làm người 
bảo vệ gác cửa cho 6 căn. Nó sẽ không cho phép các 
pháp xấu (akusala) hoặc hư hỏng, phá hoại vào. Nó chỉ 
cho phép các pháp thiện hoặc hữu ích (kusala) vào. Như 
thế Tâm của Bạn được bảo vệ nghêm mật. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 61 


18. Liên Tục: một yếu tố quan trong : Ộ 
Liên Tục: Khi Tâm ghi nhận một đôi tượng đê 


mục vừa phát sinh thì phải bám chắc vào đề mục đó và 
liên tục. Không để cho bất cứ một pháp nào chen vào 
giữa sự quán xét và đối tượng. Ngay khi đối tượng phát 
smnh thì Tâm quán xét phải nhận ra và bám sát nó; không 
để chậm trễ một giây. Nếu Bạn lơ l, không cảnh giác 
cao độ thì đối tượng đã biến mất. Bạn không còn thời 
gian nhận biết nó nữa. Như vậy Bạn không hành trì 
Thiền Tuệ. Bạn sẽ không có khả năng sống Tỉnh giác và 
quán xét bằng Tuệ với các pháp Thực Tại. 

Khi có hai hay nhiều tiến trình hay đối tượng xảy 
ra cùng một lúc, Bạn phải lập tức ghi nhận và quan sát 
các hiện tượng này cùng một lúc. 

Cao độ: chữ pa trong sati - pa nhắn mạnh đến yếu 
tố tập trung cao độ (visfta = mtensive) và kiên nhẫn 
(bhusattha = persistenf). Trong Thiền Tuệ thì sự tỉnh giác 
thông thường (mmdfilness) không còn có ý nghĩa gì 
nữa. Thế chữ pa này có những đặc tính gì ? 

- Nhảy vào (rushing pakkhandiva pavattat): 
Ngay khi đối tượng xuất hiện, Tâm phải nhảy vào chụp 
lấy đối tượng bằng tất cả năng lực của mình và can đảm 
(nhiệt tâm, tĩnh cần) Nó chụp nhanh lấy (attack) đối 
tượng không chút lơ l, ngần ngại, không suy tư, phân 
tích, thắc mắc hay thêm thắt gì nữa. Vài thí dụ sau đây 
để Bạn có thê hiểu khái quát về cách quán chiếu này. 

- Ngay lập tức: tập trung hết năng lực, ngay lập 
tức, năng động, bằng mọi giá. Giống như bạn đưa một 
người nào đó đi cấp cứu tại bệnh viện, không có thì giờ 
suy nghĩ hay chậm trễ. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 62 


- Nắm bắt giữ ngay: chụp bắt giữ đối tượng giống 
như một TEƯỜI lính tấn công địch thủ tỉnh vi bằng tất cả 


lực lượng và bất ngờ 

- Di chuyên các đối tượng vào một chỗ, giống 
như đám đông tập trung vội vã trước cổng sân đá bóng 
trước khi trận đấu khai mạc. 

- Di chuyển cực nhanh: Tâm phải ghi nhận thật 
nhanh và quán xét đối tượng khi nó vừa mới bắt đầu xuất 
hiện. Giống như người thợ rèn phải đập nhanh và mạnh 
ngay khi thỏi sắt vừa bị nung đỏ cháy. Để chậm thì đối 
tượng sẽ biến mất, không còn trong sự ghi nhận của 
Tâm. 

Bạn không nên ngưng nghỉ bất cứ khoảnh khắc 
nào trong việc ghi nhận và quan sát, không thể thong thả, 
trễ nãi Không để cho Tâm có một chút khoảnh khắc 
trống nào vì nếu có thì ngay lập tức các pháp khác sẽ 
chen vào, Tâm sẽ lang thang. Chính cái Tâm lang thang 
này tạo nên Nghiệp lang thang, và Nhân Quả vận hành. 
Sống lang thang thì chết cũng sẽ lang thang. Sinh tử luân 
hồi là lẽ tất nhiên. Và ngay trong lúc còn sống cũng lang 
thang vô đmh. Không làm việc gì thành công vì cái Tâm 
lang thang làm chủ Bạn. Bạn chỉ thích làm mọi việc lúc 
khởi đầu và sẽ mau chán, bỏ cuộc về sau. 


19. Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sư chú 
tầm quan sát. 

Có 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng cho năng lực 
quán xét: Ghi Nhận Cao Độ, và bốn thành tố đối tượng 
của quán xét. 

Yếu tố thứ nhất là Sana sự ghi nhận rất cần trong 
sự thấy, biết và bám chặt đề mục. Nó tăng thì lực quán 
xét tăng theo. Nó có 2 chức năng: Nhận Bất và Ghi Lại 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 63 


bất chấp đó l thiện hay bất thiện pháp. Sana có thể ví 
như cái máy thâu âm. Máy cứ thâu bất chấp chất lượng 
của âm thanh, hay nội dung. Một cái máy tốt sẽ cho 
người nghe lại những âm thanh hay. tốt và chính xác. 
Cũng như thế, trong khi hành trì thiền, sự ghi nhận rõ 
ràng và biết bản chất của đối tượng chính l nguồn lực 
tăng cho sự tỉnh giác. 

Yếu tố thứ hai là bốn thành tố của sự quán xét 
(Thân Thọ Tâm Pháp). Có nghĩa là sự tỉnh giác ghi nhận 
lại chính là nguyên nhân tăng lực của sự tỉnh giác phi 
nhận. Nó là một chuỗi phát triển liên tục. Cái này là 
động lực trợ lực và thúc đây (kích tác) cho cái kế tiếp. 
Giống như học trò từ tiểu học lên trung học và rồi đại 
học. Khả năng học giỏi lớp dưới sẽ tăng khả năng học 
của lớp trên hơn. 

Tóm tắt, sự nỗ lực nhận biết tỉnh giác dẫn đến sự 
tỉnh giác mạnh hơn và tốt hơn. Vì thế, hành giả cần phải 
nỗ lực liên tục không mệt mỏi trong việc phi nhận 
(observation) (nhiệt tâm, tỉnh cần, tỉnh giác như đức Phật 
dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ). Giống như người cầm hai 
thanh củi cọ xát vào nhau để lấy lửa. Phải cọ thật nhiều, 
thật nhanh, thật lâu cho tới khi 2 thanh củi nóng đủ sức 
bật ra lửa. Phần thưởng luôn dành cho những người kiên 
nhãn, liên tục, nỗ lực hành trì. 

Tự Kỷ Luật là chính yếu. Bạn có thể tự kỷ luật 
chính mình hay không ? Bạn mỗi ngày 6 tiếng ngồi thiền 
và tự cam kết là trong giờ Bạn đã quy định ngồi thiền thì 
dù có chết cũng không đứng dậy, vợ chết, con chết, 
chồng chết cũng không đứng dậy. Giống như Phật đã 
phát nguyện trước khi ngồi dưới gốc Bồ Đề là nếu không 
thấy đạo thì bỏ xác nhưng không rời gốc cây Bồ Đề. Bạn 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 64 


có làm được như thế mới mong thoát ra khỏi sinh tử luân 
hôi. 

Còn. rêu không thực hành như thế thì chỉ là nước 
chảy qua câu. Thiền theo thời trang cho vui, cho qua 
ngày, cho giống giống người tu. 

Ai tu, ta cũng cạo đâu 
Ai thiên ta cũng gục đâu ngôi theo .. 

Sự thành tựu sẽ không bao giờ đến được giống 
như cọ 2 thanh củi vào nhau một chút rồi để nguội lâu 
lâu làm tiếp chơi chơi... cho có lệ. Sẽ không bao giờ có 
lửa cháy từ cách cọ hai thanh củi như thế cả. Phiền não 
vẫn dãy đầy và chính những phiền não này sẽ tạo ra sân 
hận vào giờ phút cận tử (bất như ý) của bạn, và sẽ dẫn 
bạn đến một cảnh giới mà Bạn ghê sợ không bao giờ 
muốn đến. 


20. Tóm tắt cách hành trì Satipatthana ? 
Từ lâu nay, satipatthana được dịch sang Anh ngữ 


là mmdftlless và sang Việt ngữ là Chánh Niệm Thực 
sự ra nó không hăn là như thế. Satipatthana là cảnh giác 
cao độ về một đối tượng hoặc đề mục bằng cách tấn 
công vào đề mục đó ngay lập tức, kiểm tra toản diện nó, 
và bám chắc vào nó không rời một giây nào cả. Thí dụ 
như người đi qua cầu khi ở nông thôn cần phải chú tâm 
cao độ vào cái chân và thân để khỏi rơi xuống nước. Như 
vậy, Tâm của Bạn sẽ theo sát đề mục và dính chắc với 
nó. Không có một khoảng hở nào từ lúc phát hiện sự 
xuất hiện của đối tượng và đề mục cho tới khi nó biến 
mất. Như vậy áp dụng cho cả Tâm và Thân. 

Như vậy, sati phải năng động (dynamc) và trực 
diện (confontation), phải thâm nhập đối tượng, bao quát 
toàn bộ nó, không bỏ qua một yếu tố nào của nó. Thí dụ: 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 65 


nếu bạn quán sát một cảm giác xuất hiện trên thân 
(emotlon /sensaton on your body ), bạn phải nhận diện 
ra nó ngay lúc nó xuất hiện, nơi chỗn (ở đầu hay ở tay) ? 
bản chất (ngứa, khó chịu hay dễ chịu) ? cường độ (cao 
hay thấp) ? yếu tố tính chất (nóng, lạnh...) ? thời gian 
(dài hay ngắn..) ? thay đổi hay không ?..... Lúc nào nó 
biến mất ? Bạn phải biết rõ và không có khởi Tâm thay 
đổi tính chất của nó (manipulate). Chỉ cần THẦY nó và 
BIẾT nó như nó là (See ít as ït &). 

Nếu bạn liên tục, cảnh giác, cân thận nhận biết và 
quán xét mọi hiện tượng của Thân và Tâm như thế thì 
bảo đảm là Bạn sẽ thành tựu trong tiễn trình Thiền Tuệ 
và Tuệ sẽ phát sinh. Niết Bàn chỉ l cái với tay!” của Bạn 
mà thôi. 

Nói tóm lại, satipatthana có những yếu tố tạm ghi 
ra vài nét sau đây đề Bạn đễ nhớ. 

- bám chặc và sát đề mục 

- không giả sử, không thêm bớt, chỉ chấp nhận 
thực thể. Đề mục là nó. Cái gì xuất hiện trên Thân và 
Tâm? 

- luôn giữ đối tượng hoặc đề mục trong tầm 
ngăm, không rời nó. 

- Trực đối với đề mục một cách cứng rắn, như 
Bạn phải dạy một đứa con ngỗ nghịch khó dạy. Nó là 
con nên Bạn không thể bỏ rơi nó được. 

- Ngăn cản Tâm của Bạn không bị các bất thiện 
pháp xâm nhập, bằng cách Nghiêm Trì Giới Luật, nhất là 
giới Khẩu. Đóng khép 5 căn. Tránh giao tiếp nhiều với 
bên ngoải. (Kimh Trung Bộ). Càng giao tiếp càng bị ảnh 


° Kinh Samyutta Pali, Vibhanga sutta. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 66 


hưởng của ngoại cảnh và các pháp bất thiện dẫn dắt say 
mê lạc lối. 

- Có niềm tin nơi Tam Bảo vững mạnh, bất động. 
(Kmh Tăng Chi Bộ). 

- Ngay lập tức tấn công đề mục không ngần ngại, 
không chờ đợi, ví dụ giống như Bạn phải cứu người đem 
đi cấp cứu. 

- Tỉnh tấn trong khả năng tỉnh giác và quán xét, 
cái trước tăng khả năng thì cái sau cũng tăng theo. 

- Tâm luôn liên đới không rời đề mục như mẹ với 
đứa con mới sanh non thiếu tháng. 

- Liên tục, không ngừng nghỉ giống như người cọ 
hai thanh củi để lấy lửa. 

- Cùng lúc ngay lập - tức: Không thể chờ nó xuất 
hiện và biến mất mà Bạn vẫn chưa biết. Phải luôn luôn 
cảnh giác, nhiệt tâm, tmh cần. Xem sự sanh tử l nỗi 
thống khổ nhất của Bạn. Ngoài nó ra không có cái gì 
quan trọng cả. 

- Không chủ ý thay đổi tính chất đề mục (sao 
cũng được...!). Non-mampulating! 

Chỗ nào có sự tỉnh giác nhận biết khi ý thức phát 
sinh thì đó chính là satipatthana, sự nhận biết của sự 
Sanh Diệt của các pháp. Như vậy Bạn có cần đợi NGÔI 
rồi mới THIÊN hay không ? 

Mỗi tiếng chuông là một đề mục 
Mỗi câu kinh là dòng sinh hoá 

Mỗi hơi thở là tính động năng 
Mỗi chủ tâm là thoát tử sanh 

Niêm chú, tụng kinh, chùi cầu 

Thở theo, Em Biết tiếng đâu, tiếng Sau 
Tiếng đâu là tiếng tái sinh 
Tiếng sau là tiếng Tâm Mình trồng không 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 67 


21. Safipat(hanabhavana_ là øì ?. : 
Bạn đã vượt qua bước thứ nhât chưa ? Bạn đã 


thuần thục với những điều được hướng dẫn căn bản 
trong bước thứ nhất chưa ? Hãy thành thực với chính 
mình. Nếu chưa, thì Bạn hãy tạm ngưng tại đây và tiếp 
tục hành trì bước thứ nhất cho thực thuần thục. Thà 
chậm một vài ngày, vài tháng nhưng kết quả sẽ chắc 
chắn bảo đảm cho bạn. Nếu không làm như thế thì Bạn 
sẽ rối và rơi rụng giữa đường. Ham học nhưng không 
ham hành trì cũng là một pháp bất thiện đó, Bạn có nhận 
ra cái Tâm của Bạn không ? 

Bây giờ những bạn đã thuần thục với bước thứ 
nhất xin mời thục hành tếp bước thứ hai 
Satipatthanabhavana là sự nhận biết, chú tâm quán xét về 
sự SANH và DIỆT của đối tượng hay đề mục. Bhavana 
B gì ? Nó có nghñã là liên tục phát triển. Bạn luôn phải 
chú tâm khi một pháp sinh hay diệt. Nắm bắt được ngay 
lập tức Khi Nào pháp Šmh và Khi Nào pháp đó dỆt. 
Khó lắm các Bạn ạ. Phải thiện xảo thuần thục mới làm 
nổi. Thông thường, có khi Bạn dù thuần thục vẫn chỉ 
năm bắt nhận diện được sự Sinh ra của Pháp (ngũ uân), 
bao sồm 5 cái Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Nhưng 
Bạn sẽ không nhận ra sự Diệt của chính pháp đó cho tới 
khi nó biến mất đã lâu. Hoặc ngược lại. Hiểm có những 
vị thuần thục có khả năng nhận biết cả hai cái Sinh và 
Diệt của Pháp. Ngay cả những vị đã chứng Tư Đà Hoàn 
(sotapama) cũng chỉ có khả năng nhận biết hoặc Sinh 
hoặc Diệt (nhưng không cả hai) của pháp. 

Nào, ôn bài lại một chút nhé. Khi Bạn có khả 
năng nhận diện sự xuất hiện (Sinh) của một Pháp thì đó 
là satipatthana. Chỉ khi nào Bạn có khả năng thiện xảo 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 68 


nhận biết rõ sự Sinh và Diệt của một pháp thì đó mới là 
satipatthanabha vana. 

Bạn cân phải nhận ra cả hai Smh và Diệt của 
Danh (Tâm nama) và Sắc (Thể TupA). Khi Bạn nhận biết 
rõ ràng (Seeing and Knowing) đối tượng hay đề mục thì 
đó mới là satipatthanabhavana. Năm yếu tố trong Bát 
Chánh Đạo sẽ cùng lúc hoạt động khi Bạn hành trì thuần 
thục satipatthanabhavana. Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Niệm, Chánh Tỉnh Tấn và Chánh Định cùng một 
lúc hợp lực bổ túc và tăng cường năng lực quán chiếu 
satipatthana của Bạn. Năm cái này hoạt động cùng một 
lúc, không có cái nào trước hay cái nảo sau. Bạn thực 
hành đúng rồi Bạn sẽ nhận ra như thế. (Cân thận, không 
tìm thấy có kinh sách nào nói như thế nhé). 

Giai đoạn cuối cùng của satipatthanabhavana là 
øì ? Đó chính là lúc mà Bạn rơi vào trạng thái tịch fĩính 
của tâm thức; chấm dứt bắn sự Sih và Diệt của các 
pháp. Không còn một khái nệm và hoạt động của Tâm 
về Sanh và Diệt nữa. Lúc đó, Tuệ Lực của Bát Chánh 
Đạo hoàn tất vai trò của nó. Chính vào lúc đó, lúc giây 
phút ngắn ngủi như ánh chớp đó, sự chú tâm quán sát 
chấm dứt, và hoàn toàn tĩnh lặng. Bạn vẫn nhận biết 
nhưng không còn cần chú tâm bất cứ cái gì nữa, vì các 
pháp đã hiện ra rõ ràng trước Bạn, chăng thiếu một cái gì 
cả. 

Nào, chúng ta cùng ghi nhớ có 3 giai đoạn. Thứ 
nhất, satipatthana ghi nhận và biết đối tượng hay đề mục. 
Đó chỉ là tỉnh giác ghi nhận. Thấy và Biết đối tượng. 
Thứ hai, satipatthanabhavana là ghi nhận sự Sanh Diệt 
của đối tượng hay đề mục. Thấy và Biết sự hiện hữu và 
biến mắt của đối tượng (ngũ uân). Thứ ba, sự chấm dứt 
của sự ghi nhận và Bạn hoàn toàn tĩnh lặng. Thấy và Biết 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 69 


rất rõ nhưng không cần nỗ lực và vẫn tiếp tục ghi nhận 
rõ ràng. Cảnh giới này gần giống Niết Bàn. Đừng lầm 
nhé. Bạn chớ có ngưng tại đây. 

"samudayadhamma nupassiva cittasmimviharati 
vayadharmmaupassiva cittasmim viharafT" 

Cũng áp dụng như thế cho các Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức. Khi Bạn không còn cần nỗ lực quán xét mà 
vẫn tỉnh giác nhận biết rõ tính chất sinh diệt của các 
pháp dù l một cái hay vài cái cùng một lúc, thì lúc đó 
Bạn sẽ không còn thấy sự Smh Diệt của Pháp nữa. Bạn 
sẽ nhận ra các Pháp Tự Nhiên như thế. Tuệ phát smh và 
Ban thể nghiệm ngay trong một sát na cái gọi là Niết 
Bản. 

Khi mà ba cái (chánh ngữ, chánh mạng, chánh 
nghiệp) trong Bát Chánh Đạo do Bạn nghiêm trì giới 
thành tựu cộng với năm cái (chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh đmh) do sự hành trì 
Thiền Tuệ vipassana cộng hưởng và thành tựu Bát 
Thánh Đạo, đó chính bì 
satipatthanabhavanagaminipatipada; công phu thiền tuệ 
vipassana đã được viên mãn. Và kết quả là Bạn sẽ thể 
nhập và hưởng được kinh nghiệm của Niếết Bàn (tịch 
nh). 

Đây là pháp hành do Phật dạy trong kmh 
Samyutta Pali. Trong kmh Tăng Chi Bộ (Anguttara Pall, 
Bạn bắt đầu với satipatthana, rồi satipatthanabhavana và 
rồi chấm đứt hoàn tất. 


22. Quán Xét Sanh Diêt(Vô Thườn 

Trong khi hành thên là một người cần mật 
(ariyasakava), bạn sẽ nhận biết và có kiến thức về cái 
nghe (sutamayanyana). Bạn nghe, bạn quán xét cái nghe 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 70 


rồi Cảm Thọ nơi cái nghe (aniccaupassi viharatij). Nhưng 
khi quán xét kỹ và sâu thì Bạn sẽ nhận ra chăng có cái 
cảm thọ âm thanh nào cả, ngoại trừ cái Smh Diệt. Cái 
tiến trình Sinh Diệt này Bạn phải cần quán chiếu bằng 
Tuệ Giác. 

Theo như kmh Tăng Chi Bộ (Anguttara Sutta), 
cảm thọ phải nên được quán chiếu như là tiến trình Sinh 
Diệt. Ngoài Sinh Diệt thì thực ra chẳng có cái gì cả. 
Chăng có Cảm Thọ, chăng có Tâm Thức, chẳng có 
Tưởng, chẳng có Danh Sắc. Chỉ có tiến trìh Sinh Diệt 
mà thôi Nếu quán xét như vậy thì được gọi là thể nhập 
vô chủ thể aniccasamyi. Cứ tiếp tục quán như thế thì 
Bạn sẽ tiến vào bước cao hơn khó hơn Đó 
aniccapatisamvedi. Nhận biết và quán xét đối tượng với 
Tuệ rằng cái đó chính thực là Vô Thường và luôn ghi 
nhận Thây và Biết nó là Vô Thường. 

Đức Phật dạy chúng ta cần quán xét đối tượng 
bằng ba phương pháp. Một là quan sát với trí tuệ rằng 
trạng tướng của Pháp chỉ là smh và diệt. Hai là ghi nhận 
và biết đó là Vô Thường. Bằng Tuệ bạn biết rõ đó là Vô 
Thường. Nó chỉ là Vô Thường, không thê là cái gì khác 
hơn. Nhận và Biết rõ Vô Thường. Và cuối cùng thì Phật 
dạy rằng khi đối tượng được ghi nhận và biết chỉ l Vô 
Thường thì sự ghi nhận Thấy và Biết hiện tượng Pháp 
cũng chỉ là Vô Thường. Không sai, không mơ hồ, rõ 
ràng. 

Tuệ sẽ phát sinh trong từng giai đoạn. Bằng cách 
liên tục lập đi lập lại sự quán xét của Vô Thường, Bạn sẽ 
có Tuệ về Vô Thường. Tuệ này không do đọc sách, 
không do nghe người ta nói, không do nghe Thầy hay Sư 
giảng, không do tụng kinh Phật, hay do bất cứ nguồn nào 
từ ngoài vào mà nó do chính bản thân của Bạn trực tiếp 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 7l 


chứng nghiệm (experlEnce) và thể nhập (cogmftive 
penetration). Bạn biết rõ và có Tuệ về Vô Thường. Cái 
Tuệ này do Bạn hành trì và nó là của riêng Bạn. Nó 
không giống cái Kiến Thức về Vô Thường của người 
khác, Bạn ạ. 

Cái Tuệ này phát sinh từ trên năm kiến thức trên 
con đường phát triển Tuệ Mnmh 
(pamyayaadhmuccamano) của chính sự miên mật hành 
trì của Bạn. Sau khi năm loại Tuệ nảy phát triển thêm 
sâu, Bạn chỉ quan tâm đến Vô Thường mà thôi, không có 
cái gì khác. Bạn có thể quán xét các đối tượng của ngũ 
uấn nhưng Tuệ của Bạn sẽ chỉ hướng về sự sanh diệt của 
pháp mà thôi. 

Đức Phật dạy: trước hết quán xét vô thường, sau 
phi nhận vô thường, biết vô thường, và cuối cùng thì Tuệ 
về Vô Thường phát sinh Nó chỉ biết Vô Thường và 
không còn quan tâm đến những cái đề mục khác. 

Ngài nhấn mạnh thêm rằng: 'Sưf4/ưm samitam". 
Satatam có nga là nối tiếp, samfam là liên tục. Có 
nghĩa là Bạn phải giữ sự quán chiếu vô thường liên tục 
nội tiếp, không được gián đoạn, không có một giây một 
khoảng hở nào cả. Hễ có một khoảng hở nhỏ thì lập tức 
các pháp khác sẽ chen vào và phá huy tiến trình phát 
triển Tuệ của Bạn. 

Nếu Bạn chỉ có thể làm được 5 phút thì hãy làm 5 
phút. Nhưng trong 5 phút này phải sống chết với nó. 
Phải chiến thắng nó. Không đê cho đối tượng nào khác 
ngoài Vô Thường xâm chiếm vào. Không cho Tuệ nhận 
biết của Bạn hay cái Tâm của Bạn đi chỗ nào khác hơn 
là ngay ở Đây và Bây Giờ. Dù cho cha chết, chồng chết, 
con chết, nợ đến, hay ai đó muốn phá bạn cũng không 
đứng dậy. Vì sao, vì trong một khoảnh khắc nào đó, Niết 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 72 


Bàn sẽ hiện ra ngay trong lúc Bạn quyết tâm sống chết 
với nệm Vô Thường. 


23. Quán Vô Nøã là Quán như thế nào? 

Trong lúc hành giá lên tục quán các cảm thọ trên 
thân (thọ khổ hay thọ lạc) thì các cảm thọ này liên tục 
sinh diệt, hết sinh rồi diệt. Cứ như thế liên tục. 

Bạn hãy quán kỹ xem bản chất của Khổ và Lạc là 
gì 2 

Cuối cùng thì Tâm (Danh Nama Dhamma) 
(mental activities/ consciousness) cũng chăng là cái gì 
cả. Chúng chỉ là "tiến trình của cảm thọ Khổ và Lạc". 
Sắc (rupa mafters) cũng chăng là gì cả. Chúng chỉ là tiến 
trình thay đổi giữa nóng và lạnh. Tất cả sự chuyển dịch 
thay đổi theo quy trình riêng của chúng. Không ai có thể 
tham dự hay ảnh hưởng gì chúng được. Ngay lúc đó Bạn 
đang quán rõ được Pháp (Dhamma satpatthana). Tính 
chất đặc thù của Danh (Tâm mmd, nama) là cảm thọ và 
phản ứng (emotional reaction). Tính chất đặc thù của Sắc 
(rupa, physical phenomenon) chỉ là tiến trình thay đổi 
(dynamic process of vibration). Những cái sự thay đổi 
này xảy ra theo quy trình riêng của chúng mà không ai 
có thể ảnh hưởng được. Đó chính là pháp vận hành tự 
nhiên. 

Thế là cái Tôi, cái Ta (IL, Me) được tự do thoát 
khỏi cái cảm nghĩ thường tình rất sai lạc: Tôi lạnh... Tôi 
đói... Tôi khát... Tôi khổ... vân vân. 

Như vậy Bạn đang trải nghiệm và hiểu ra cái bản 
chất thực sự của pháp l Vô Ngã. Sự Bất này đến rất 
bất ngờ và nhanh lắm trong một chớp nhoáng thôi. Bạn 
ngồi thiền miên mật chừng 4 tiếng mỗi lần không nghị, 
môi ngày 3 lần, trong 2 tuần là Bạn sẽ thấy nó đến với 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 73 


Bạn không hẹn trước. Bạn đừng mong đợi nó. Cứ tự 
nhiên Thiền Quán miên mật. Nó sẽ đến và đến bất ngờ. 


24. Ehipassiko_Vẫy gọi đến để nhận biết và hiểu. 

Những đối tượng từ bên trong tâm Bạn sẽ xuất 
hiện ra và vấy gọi mời Bạn nhìn nó và biết nó. Nó dụ 
ngọt Bạn. Chỉ có nó thôi không có cái gì cả. Nó mời 
Bạn hãy nhìn nó nhé. Nếu h hành giá thiện xảo, Bạn sẽ 
không bị nó đánh lừa. Nếu Bạn cảm thấy buồn ngủ thì 
hãy Nhận biết và Hiểu cái Buồn Ngủ. Tất cả những cái 
Thức xuất hiện chính là ehipassiko (chúng mời gọi Bạn 
như là hãy nhì ta đây....). 

Nên nhớ rằng, sandithko chính là nhận biết. 
Thấy được cái Sinh Diệt thì là akaliko. Ở vào thời điểm 
này Bạn rất cần có một ông Thầy kế bên cạnh. Đừng 
tưởng rằng Bạn đã quá rành về Thiền và biết phải làm 
sao rồi...! Khi Bạn đối diện những cái khó khăn thì chính 
Thầy của Bạn sẽ giúp Bạn và cùng với Bạn giải quyết 
những cái khó khăn đó. Nếu không thì Tuệ của Bạn 
không thể phát triển được. Bạn chỉ sống và hành thiền 
với cái Tưởng (tượng) là Bạn đã thành công. Dĩ nhiên 
như thế thì sự thành công của Bạn cũng chỉ là tưởng 
tượng mà thôi. 

Cảm Thọ là đối tượng lúc khởi đầu trong tiến 
trình quán chiếu Nhưng cuối cùng thì là cái Thức 
(consciousness/í cognfive perception). Khi Bạn có thể 
nhạy bén thiện xảo trong sự quán xét cái Thức thì những 
sự Sinh Diệt cũng kết thành nền tảng, tiến trình thành lập 
kiến thức nhận biết và hiểu về Vô Thường. Cái Thức này 
lên tục Smh ra và tăng trưởng như những đợt sóng thuỷ 
triều. Hết đợt này đến đợt khác. Chúng mời gọi Bạn đến 
để nhận biết chúng nó. Nếu Bạn bỏ quên một sát na thì 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 74 


có một khoảng trỗng về sự Nhận Biết phát smh. Tuệ của 
Bạn có một lỗ hồng to lớn.Vòng Nhân Duyên sẽ tiếp tục 
xoay và Bạn sẽ rơi vào sinh tử không có lỗi ra. Khổ não 
cứ thế kéo theo sau. 

Đức Phật dạy: "sakafam, samitam, abbokinnam'". 
Nếu một chuỗi Tuệ sinh ra, chớ để một pháp nào chen 
vào. Sakatam có nghĩa là làm cho chuỗi Tuệ luôn cứng 
chắc, không cho một pháp ngoại nào chen vào. Samrtam 
là chớ để cho cái chuỗi Tuệ Ty gấy hay đứt khúc. 
Abbokimam là chớ có nhầm lẫn hay trộn lẫn với các 
pháp nào khác. 

Thế nếu như có pháp bất thiện nào khởi lên thì 
sao ? Nên nhận rõ là các pháp bất thiện đều rất quyến rũ 
(mara). Nó là Ma. Bạn khó có thể cưỡng lại nó. Chúng 
chính là cái bản chất lười, dễ duôi của chính Bạn . Ưa 
thích ăn ngon, ưa thích cãi cọ hơn thua, ưa thích ngủ, ưa 
thích nghe lời khen ngợi ưa thích nói láo, ưa thích 
vân..vân. Thế đấy. Nhưng Bạn nên nhớ một bí quyết 
mà Phật dạy trong kmh Tứ Niệm Xứ là khi các pháp này 
được nhận biết và hiểu thì chúng không còn là kẻ thù của 
Bạn mà trở thành bạn thân của Bạn. Vì nhờ chúng mà 
Bạn hiểu về con người thực sự của Bạn hơn. Tuệ phát 
sinh từ đó. Phật có dạy nhưng Bạn có thực lòng khiêm 
cung mở lòng lắng nghe lời Ngài dạy hay không?. 

Khi các pháp bất thiện (imterfrence becomes 
fends) trở thành bạn thân thì sao nhỉ ? Bạn quán sát kỹ 
chúng nó sẽ thấy chúng cũng theo quy luật Sinh và Diệt. 
Như thế Bạn đang quán Sinh Diệt, tức là quán Vô 
Thường. Tiến Trình phát triển Tuệ Quán về Vô Thường 
sẽ không bị ảnh hưởng mà trái lại còn được tăng trưởng. 
Cái Tuệ trước là cái Biết về Vô Thường. Cái Tuệ sau 
cũng là cái Biết về Vô Thường. Vậy thì còn chỗ nào cho 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 75 


các pháp khác (thiện hay bất thiện) chen vào được. Nhờ 
thế chu trình phát sinh và tăng trưởng của Tuệ khép kín. 

Như vậy trong lúc hành thiền, các pháp bất thiện 
xuất hiện vì Bạn đã ưa thích chúng nó từ bao nhiêu kiếp 
và bao nhiêu năm nay rồi, thì đừng sợ hãi Khi chúng 
xuất hiện hãy Nhận Biết sự hiện diện của chúng. Khi 
chúng biến mất cũng phải nhận biết sự biến mất của 
chúng. Chỉ sợ là Bạn không kịp Nhận Bất l có cái pháp 
bất thiện xuất hiện trong tâm của Bạn mà thôi. 

Đức Phật dạy "asavanam khaya" vì không còn 
avasa nên cũng không có phiền não. Niết bàn sẽ xuất 
hện Cái arahataphala xuất hiện với Định. 
Pamyavmuttam xuất hiện với Tuệ. Ditthevadhamme 
ngay trong cuộc đời này. Ngài dạy rằng chẳng cần nói 
chỉ đến 7 năm. Nếu Bạn l người có trí tuệ và quyết tâm 
Bạn có thể thành tựu ngay trong tầm tay với, khoảng 7 
ngày. Vào thời Phật, có nhiều vị chứng A La Hán trong 
15 phút như ông Bahiya (Phẩm Ngàn, Kimh Pháp Cú). 
Nếu Bạn không phải là loại người có Tuệ cao như thế thì 
Bạn cũng thành tựu NGAY trong đời sống này. Đời này 
l đời chót. Chìa khoá của cánh cửa giải thoát nằm trong 
tay Bạn. Hãy mở cửa giải thoát nhé Bạn, 

Nào thử áp dụng trong thực tế hành trì nhé. Bạn 
ngồi thiền chưa có cảm thọ đau xuất hiện ngay lúc đầu. 
Từ từ cái Đau sẽ xuất hiện. Trong giai đoạn đầu thì Bạn 
quán cái gì nào nếu không có cái đau nhỉ ? Bạn sẽ quán 
cái Không Đau. Bây giò thì Bạn quán cái Đau. Bạn quán 
tất cả cái Cảm Thọ và sự Sinh Diệt của chúng nó. Khi 
Bạn quán chiếu nó kỹ như thế thì Cảm Thọ và Tham Ái 
không có cơ hội theo sau. Nó bị Bạn chặt đuôi mất rồi. 
Vedana paccaya tanha. Tham Ái, dính mắc không còn 
theo kịp nữa. Kamasava và bhavasava bị huỷ diệt. Ngay 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 76 


vào lúc đó, Thân Kiến (dith) cũng bị huỷ diệt 
(dithisava). Cái chấp thủ vào sự hiện hữu (avijasava) 
cũng bị giải hoá. Chỉ còn lại Vô Thường và Sự Nhận 
Bất và Hiểu Rõ về Vô Thường của Bạn. Chỉ còn lại duy 
nhất Vô Thường và Bạn chứng nghiệm được cái bản chất 
Vô Thường vì Bạn chỉ nhận biết duy nhất cái Vô 
Thường mà thôi Tuệ phát triển từng tầng cao hơn và 
càng ngày càng cao hơn. Trong khi hành trì, Bạn sẽ theo 
bản năng tự vệ tự nhiên tìm cách ra khỏi cái vòng Smh 
Diệt đó. Và như thế cái khả năng Buông Xả (equanimity) 
của Bạn sẽ xuất hiện và tăng trưởng. Sự quán xét và theo 
đuổi cái Sinh Diệt đột nhiên chấm dứt như người rớt ra 
khỏi mỏm đá thì ngay lúc đó Bạn thể nhập được tịch tĩnh 
của Niết bàn. Nếu Bạn thực hành theo phương pháp này 
thì Bạn có thể đạt được Tuệ ngay trong đời này. 

Đừng nản lòng vì thấy nó khó khăn nhé. Khi bạn 
đã cắt đứt vòng tròn Sinh Diệt của Vô Thường thì lúc đó 
Tuệ trưởng thành cao độ. Chính cái Tuệ này giúp Bạn 
không còn quyến luyến ái nhiễm hay thủ đắc một pháp 
nào cả. Chính cái Tuệ này sẽ cắt đứt vòng sinh tử luân 
hồi của Bạn từ trong vô lượng kiếp qúa khứ cho đến nay. 
Kiếp này là kiếp chót. 

Khi một pháp hoặc một đối tượng xuất hiện Bạn 
phải quán xét nó ngay lập tức và thật cần trọng, không để 
nó xuất hiện mà Bạn không biết. Đó là satipatthana. Và 
khi quán chiếu Bạn phải chú tâm đến sự Sinh Diệt của 
đối tượng. Đó chính là satiphathanabhavana. Khi Bạn 
quán xét nhận biết đối tượng như là sự Sinh Dệt thì 
chính là bạn đang quán pháp Vô Thường. Nếu có, thì 
Bạn hãy xem chúng là đối tượng cần quán xét về Sinh 
Diệt. Hãy quán xét một cách vô tư nhé. Chớ để cái Tôi, 
Của Tôi (I, Me, Mme) xen vào. Tiếp tục và liên tục như 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 77 


thế tức là Bạn đang hành trì đúng pháp vipassana gamini 
patipada. 

Bạn sẽ chắc chắn có một nụ cười hoan hỷ trên 
môi khi Bạn từ giã cái Thân tứ đại và ngũ uân với những 
dính mắc hệ luy vật lý và tâm lý. 


25. Chỉ Có Tự Thân Hành Trì. 

Bạn đã chứng kiến trong cuộc đời của Bạn biết 
bao nhiêu người khác nước mắt rơi như mưa trước khi 
chết vì hỗi hận muộn mảng. 

Đức Phật dạy dù những người này có tm Phật 
hay không tí thì họ vẫn phải đi theo con đường mà họ 
đã và đang đi Cây lúc sông nghiêng về hướng nảo thì 
khi chết sẽ đổ về hướng đó. Không hề sai Định luật 
Nhân Quả là đmh luật tự nhiên của vũ trụ. Có những cái 
cận tử nghiệp (1-2-3-4-5) (dcath mpube). Ngay sau khi 
chết thì Thức Tái Sanh xuất hiện Ngay lúc đó dù có 
Phật xuất hiện cũng không cứu người đó được. Cái Thức 
này sẽ dẫn đường người chết đi theo lối khổ vì họ đã 
huân tập ưa thích nó. Người chết sẽ thấy con đường này 
ngay lập tức trước khi hồn la xác !! Hỗi hận ư !! Xm 
Tha Thứ ư ? Muộn màng !!! 

Đức Phật dạy trong kmh Pháp Cú: "Đường này 
đến thế gian. Đường kia đến Niết Bàn". Đường thê gian 
là đường dẫn đến sinh tử luân hồi khỗ não trong vô 
lượng kiếp. Đường Niết Bàn là đường chấm dứt sinh tử. 
Hễ còn khát ái thì còn sinh tử. Còn say đắm, dính mắc 
vào ngũ uân thì còn sinh tử. Chính cái Khát Ái là Nhân 
cho Vòng Sinh Tử Luân Hồi là Quả. Khát Ái là năng 
lượng mạnh nhất và cuối cùng đưa Bạn trở về sinh tử 
luân hồi Thượng Đế hay Phật cũng chăng có liên quan 
gì đến nó. Vậy thì làm sao bỏ khát ái đây nhỉ ? Vào thời 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 78 


Phật có tỳ kheo Vakkali lúc nào cũng muốn ở sát bên 
cạnh Phật. Ngài quở và bảo ông hãy đi hành trì một 
mình. Bạn không thể nào dẹp bỏ Khát Ái nếu chính Bạn 
không tự mình hành trì. Hành Trì Tự Hành trị Một 
Mình, Liên Tục. 

Nhưng hành trì như thế nào đây ? Có hai loại 
người hành tr mundane và supramundane. Giống như 
Bạn đi học để có kiến thức và bằng cấp. Tuy theo loại 
bằng cấp mà Bạn sẽ phải tốn thời gian để học tập. 4 năm 
cử nhân, 7 năm Thạc Sĩ, 10 năm Tiến Sĩ Nếu Bạn không 
muốn làm Phật Toàn Giác để chỉ đường cho chúng sanh 
mà chỉ tự lo cho bản thân mình thoát ra khỏi vòng smh 
tử luân hồi thì Phật có dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Bạn 
chỉ tốn có 6 tháng, hoặc giả liên tục miên mật sống chết 
hành trì với nó thì chỉ cần 15 ngày. Ở Miến, có vị cư sĩ 
hành trì l năm và chứng quả Tư Đà Hàm (sakadagam). 
Bạn có muốn thoát ra cái khổ đau miên viễn trong vô 
lượng kiếp hay không ? 

Hãy theo dõi lên tục cái Tâm của Bạn. Chỉ có 
hai thứ xuất hiện trong ngũ uẫn: Danh (nama) và Sắc 
(rupa). Hãy chọn một nơi nào Bạn có thể ở yên một 
mình, không ai có thể quấy rầy Bạn. Thường thường 
quán cái Ngũ Uâẫn của chính Bạn. Chính là cái Thân và 
Tâm của Bạn thôi Chăng có cái gì khác cả. Thân ảnh 
hưởng Tâm và ngược lại Tâm ảnh hưởng Thân. Thí dụ 
Thân quen giãi đãi nên Tâm nóng nảy không thể chịu 
đựng ngồi thiền yên một chỗ. Nó đòi đi lang thang 
(wandering thoughts). Thân và Tâm thay đổi từng sát na, 
nhưng chúng ta không đủ tuệ giác nhận biết sự thay đôi 
quá nhanh chóng này (Smh và Diệt). Thân và Tâm smh 
diệt thì ngũ uân (khandhas) cũng sinh diệt Nó không ở 
yên như Bạn lầm tưởng. Có Sinh Diệt của Thân và Tâm 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 79 


thì Ngũ Uẩn hiện tại cũng sinh diệt và rồi Ngũ Uân 
tương lai cũng thế. Nhưng làm sao Bạn nhận ra sự Sinh 
Diệt của Ngũ Uân trong khi chúng smh diệt quá nhanh 
chóng không thê nắm bắt kịp. 

Có hai cái Thức (có hay không tác ý) (host 
consciousnesses / perceptions) mà chúng ta có thể nhận 
biết sinh diệt đó là hơi thở vào và hơi thở ra. Hai cái này 
cộng thêm 11 cái (5 căn trong, 6 trần ngoài) là thành 13. 
Bạn có biết là khi các sinh vật thở Vào thì sống (Sinh) 
và thở Ra thì chết (Diệt) hay không? Bạn còn thở thì hai 
cái này luôn smh diệt. Hai cái Thức (ý) này luôn smh 
diệt. Liên tục và luân chuyên như thế. 

Hãy quán sự chuyên động Ra Vào, Smh Diệt của 
hơi thở nhưng không quán hơi thở: Inhalation 
conscousness và exhalaton consclousness. Cả hai cái 
này cũng smh diệt. Bạn cần nhận biết khi nào nó bắt đầu 
Sinh và khi nào nó bắt đầu Diệt. Đừng để nó diệt lâu rồi 
mà vẫn không biết. Không thể lơ là với nó. Cả hai đều có 
sự Tác Ý nhanh và trước khi hơi thở chuyển động. Nếu 
Bạn tiếp tục giữ không cho bất cứ một pháp nào chen 
vào trong tiến trình quán xét như thế Bạn sẽ có Tuệ phát 
sinh và Tuệ Năng bắt đầu chuyển động thành Tuệ Giác 
trong một thời gian ngắn. Bạn nhận biết liên tục sự việc 
hay đối tượng rõ ràng như nó là (Như Thị. 

Các Tuệ về Khổ Đề đều có 5 yếu tố. Khổ, Vô 
Thường, Vô Ngã cũng đều y như thế. Cho nên Bạn nên 
quán xét ngay cái Thức (ý) hơi thở của chính Bạn. Cái 
Biết này nó đi kèm theo cái đối tượng quán xét. Chỉ còn 
có trước mặt Bạn cái Nhận Bất và cái Đối Tượng. 
Không cho bất cứ pháp nào chen vào trong thời gian Bạn 
đang thiền; kế cả con cái, chồng Vợ, tài sản, nợ nần, 
người yêu, vân vân. Những cái này l kiesas (tâm bất 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 80 


thiện), chúng còn được gọi là tâm kiesamara (tâm 
VỌn8); kẻ thù nguy hiểm nhất của việc hành trì của Bạn. 
Chúng gồm có mười sư đoàn quân địch tĩnh nhuệ: Tham, 
Sân, S1 Mạn, Nghị, Tà Kiến, Nóng Nảy, Vô Tàm, Vô 
Quý, Không Sợ Nhân Quả. Những cái này là Thập Ác 
(mười triền cá). Nếu Bạn không cẩn thận với 10 cái 
triền cái này thì con đường của Bạn đi đến Thanh Tịnh 
Niết Bàn còn dài và xa xa lắm... Đối địch lại với chúng 
Bạn cũng có Năm Sư Đoàn thiện chiến: Chánh Kiến 
(samadtth), Chánh Tư Duy (sammasankappa), Chánh 
Niệm (sammasatiì), Chánh Tinh Tấn (samavayama), và 
Chánh Đmh (sammasamadh). Ngài Sariputa nói 16 loại. 
Nhưng ở đây Bạn chỉ lo 13 mà thôi; và chỉ có 1 xuất hiện 
vào một lúc. Chúng không nhảy ra cùng một lúc đâu 
nhé. Nhưng nếu không có cái nào nhảy ra thì Bạn yên 
tâm là Bạn chỉ là cái xác đã chết rồi.!!! 

Cuối cùng của sự quán sát sự ra vào hơi thở và sự 
sinh diệt của nó liên tục sẽ giúp Bạn có nhận biết rõ ràng 
về Sinh và Diệt (tức là Vô Thường) của các pháp. Trong 
cái Thân (rupa) chăng có cái gì của Bạn hay Bạn có thể 
điều khiển nó được. Cũng như thế cho cái Tâm (các hoạt 
động của Thân: body actrviies). Nhưng chính cái Thân 
đang làm cái việc Thở và cái Tâm đang làm cái việc 
Nhận Bất. Khi Bạn nhận biết ra sự khác biệt giữa Thân 
và Tâm thì Tuệ này gọi là namarupa parlccheda nana 
(Tuệ Phân Biệt Danh Sắc). Bạn luôn luôn hành trì để 
phát triển Tuệ này vì chính nó có năng lực đẹp bỏ Tà 
Kiến (didhi visuddhi). 

Khi hành trì Bạn phải hiểu rõ hai yếu tố chính 
của Tâm: Ý (cetisaka mental activities/ factors) và Thức 
(cf#ta consciousness/ cognitive perception). Cái Ý phải đi 
lền với sự nhận biết của Tâm. Muốn hành trì có hiệu 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 1 


quả Bạn cần phải có Tỉnh Tấn (determination). Khi Bạn 
cảm thấy buồn ngủ hay ý lăng xăng thì hãy đứng dậy 
Thiền Đi hay Thiền Đứng. Hãy xem sự Sinh Tử Luân 
Hồi b nỗi thống khổ nhất và Bạn chỉ có một cơ hội duy 
nhất của đời này mà thôi. 

Có thể vì Bạn thở nhẹ quá nên Bạn buồn ngủ 
chăng ? Điểm chính là Bạn phải nỗ lực theo dõi sát hơi 
thở Vào và Ra, nhận biết tính chất, cường độ và nhiệt độ 
của chúng. Chỉ vì Bạn thiếu tỉnh giác nên Bạn không 
theo dõi chúng được thôi Khi Bạn tỉnh giác thì hiện 
tượng buồn ngủ hay chán sẽ biến mất. Đức Phật dạy: 
pacambayan kayasankharan" Hơi thở phải đều, không 
ngắn, không dài, không nhanh, không chậm. Nên nhớ, 
Tỉnh Giác cao và luôn luôn không bao giờ là dư thừa. 
Cũng thế, niềm tin nỗ lực, kiến thức, định lực, (&ứh, 
effrt, knowledge, concentration) phải được phát triển 
đồng đều (equal developmert). Cách này sẽ giúp Bạn 
tến nhanh đến Định (samadhj. Nó giúp Bạn yên tĩnh 
(cam) để có thể chuyển sang thiền tuệ (vipassana). 

Một điều nhỏ nhưng khá quan trọng mà Bạn có 
thể lãng quên là sự thiếu chuẩn bị cái Thân cục mịch của 
Bạn trước khi ngồi thiền lâu hơn 3 tiếng. Hãy đi tắm, đi 
toilet, thoải mái một chút. Không để những cái lặt vặt 
này chen vào giữa lúc Bạn hành trì Thiền Tuệ nhé. 


26. Hãy tự cứu lấy chính mình 

Pháp Phật xa (2600 năm) hay gần ? Pháp Phật 
còn hay mát? Điều này có quan trọng hơn hay là Bạn 
còn hay mất ? Hơn là Bạn còn luân chuyển sinh tử luân 
hồi hay không ? 

Tham Ái (tanha) là loại năng lượng chuyển động 
(vibraton and energy) và chính Bạn thông qua 5 căn 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 82 


(apgregates) huân tập thành thói quen (nghiệp) để đưa 
Bạn vào và ru ngủ Bạn trên con đường vô tận không lối 
ra (luân hồi) (endless no thru road) và rồi chịu sự đau 
khổ của Thân và Tâm (dukkhasacca) trong suốt hành 
trình tái sinh (at) vô lượng kiếp. Ban ưa thích sinh tử 
luân hồi cho nên Bạn sẽ sinh tử luân hồi, đơn giản thế 
thôi. Giống như TgƯỜi có Tâm ưa thích ở chỗ nào thì sẽ 
quay về chỗ đó ở tiếp. Chỉ khi nào Bạn thực sự nhàm 
chán nó thì Bạn sẽ bỏ nó ra đi vĩnh viễn không chút nuối 
tiệc. 

Ghét, Thương, Hận Thù, Ân Oán, Nhớ Nhung, 
Còn Mắt, Hơn Thua, Tài sản, Địa Vị, Quyền lực, Tiền 
Bạc, Chức Tước, Danh Tiếng, Chủ Thuyết, Chùa, Nhà 
Thờ, Cung Điện, tất cả chỉ là những cái bong bóng bọt 
xà bông mà những đứa bé nhà quê ưa thích thôi qua một 
cái ông đu đủ. Nhưng Bạn chót yêu quý nó và nhất định 
sống chết với nó đề rôi lăn xả vào con đường tái sinh vô 
định không lỗi ra đó. Chính Ban thôi. 

Tất cả Tham Ái vì do Vô Mih của chính Bạn. 
Phật, Chúa, Trời có thể ban cho Bạn cái Minh hay không 
? có thê biến bạn thành Vĩ Nhân không ? có thể nhét cái 
Tuệ vào đầu của Bạn hay không? Các Sư, Thầy, có thể 
biến Bạn từ Vô Minh thành Minh không? Các Sư, Thầy 
cũng chịu quy luật vô thường tự nhiên này. Và chỉ có 
chính các Sư Thầy mới biết và có thê nhận biết (hy vọng 
l thế) là chính họ đã bớt hay hết vô minh hay chưa? 

Các Pháp vận hành tự nhiên. Mùa Đông thì lạnh 
và lá rụng. Mùa Xuân thì âm áp và hoa nở. Tự Nhiên vận 
hành. 

Niệm Phật, tụng kinh, thính chuông, gánh nước, đốn củi 
Ngôi thiên, quét chùa, lau tượng, trì chuủ..... Các Pháp 
đều như thị. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 83 


Bạn thích hợp với pháp môn nào thì cứ miên mật 
và hết tâm với pháp đó không ngừng nghị, không giãi 
đãi, giống như người cọ 2 thanh củi để lấy lửa. Hãy nỗ 
lực, kiên nhẫn, tỉnh tấn và tỉnh giác. Nỗ lực thì mới làm 
nổi. Kiên nhẫn vì thời gian dải hay ngắn là tuỳ theo căn 
cơ của Bạn. Tỉnh tấn không thối lui vì đường đi chỉ có 
một chiều. Tỉnh Giác đừng để 5 căn và ngũ uân của Bạn 
đánh lừa Bạn. Đừng Tưởng rằng Bạn đã Chứng mà rơi 
vào Chứng Tưởng Tượng thì thảm thương vô cùng lắm 
ạ. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 84 


PHỤ LỤC 


1. Sự Liên Hệ giữa Khoa Học và Thiền. 
Khoa học đã chứng mmh là tât cả vũ trụ chỉ là 


những nguyên tử (atoms), trong đó gồm có electron, 
proton, neutron (điện âm, điện dương, điện trung hoà). 
Vật chất và năng lượng đươc chuyến hoá trong công 
thức EE=mc2. Có nghĩ là chúng ta không ai ra ngoại |Ệ, 
chỉ là năng lượng dưới dạng nguyên tử atoms. BỀ ngoài 
thì đẹp gái, đẹp trai, nhưng chỉ là vibratlon (sự rung động 
của vật chất. Năng lượng này luôn rung động, 
(dynamically changng) và tiếp tục gây ra rung động 
vibration. Cơ thể chúng ta cũng thế. Chỉ vì mắt chúng ta 
bị giới hạn bởi khả năng nhận biết vì tần sóng gamma 
nên chúng ta không nhận biết mà thôi. 

Đức Phật dạy: Mỗi sát na chúng ta có 80,000 tâm 
sinh diệt, như một vị thiên sứ búng ngón tay. Mỗi giây 
có 1 triệu sát na (Kapsna). Như vậy mỗi ngày chúng ta 
thu nhận cả tỷ tỷ thông tn được lưu trữ trong ký ức 
(tâm). Thế mà chúng ta không hề biết. Tại sao thế nhỉ ? 

Người sống bị 6 trần ảnh hưởng trên 6 căn, sinh 
ra thói quen. Những cái thích, cái ghét với đối tượng đều 
ghi vào tiềm thức. Nhất là tham ái dục. Mỗi sát na đều 
khởi tâm thì giống như thêm củi vào lò lửa. Đương nhiên 
là lửa cháy mãi Khi chúng ta gần chết thì cái tâm tử 
mạnh nhất này trồi lên làm tâm sinh cho kiếp kế tục. 

Người ưa nói chỉ trích người khác trở thành thói 
quen làm hoen ố tư cách cao thượng của chính mình. 
Lâu ngày thói quen này như miếng giẻ bị nhuốm dơ 
nhiều rất khó giặt sạch. Nhất là tham ái dục. Thói quen 
này khó bỏ. Không xúc chạm thì sanh ra Tưởng. Càng 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 65 


tạo ra nhiều vibrations và ký ức càng chứa nhiều loại này 
thì sẽ đưa đến hành loạn (loạn dâm, ức dâm, hiếp dâm). 

Ngay khi chết, người có thói quen ưa nói sai, nói 
láo, chỉ trích người khác, có thể bị cái tâm tử mạnh nhất 
ấy mà biến thành con chó kiếp sau (sủa nhiều). Người 
tham ái dục nhiều thì kiếp sau có thể thành con đê. Tắt 
cả đều do sự huân tập (thói quen) nơi kiếp này mà ra. 
Nhân quả rõ ràng. Bạn có tm Phật, Chúa, Allah hay 
không thì luật nhân quả là luật của vũ trụ. Có Nhân thì 
có Quả. Sớm hay muộn chỉ l thời gian. Cây chuối cần 6 
tháng, cây sầu riêng 3 năm mới có quả. Khi Quả trổ ra 
thì không ai có thể cản trở nó được. 

Nào bây giờ có thể bạn đã hiểu phần nào về sự 
hiện diện của bạn trên trái đất này chưa ? Cái thói quen 
do Bạn huân tập hằng ngày mà Phật học gọi là Nghiệp sẽ 
dẫn Bạn tái sinh. Nghiệp là chủ nhân của Bạn. Nghiệp 
cũng là thừa tự cúa Bạn. Tại sao bạn là cái bạn đang là 
và không giống một ai trên hành tỉnh này? Không có ai 
có cái Nghiệp giống nhau và nó giải thích rõ sự khác biệt 
của 2 cá thể song sanh. 


2. Có Mấy Loại Vòng Nhân Duyên - Pattica 
Samuppada_? 

Hỏi 1: Có mấy loại vòng Nhân Duyên ? 

Đáp I: Có 5 loại vòng nhân duyên được Phật 
thuyết tuỳ giai đoạn, đối tượng, và hoản cảnh. 

Theo kinh điển của hệ Pali, thì Đức Phật chỉ nói 
là Ngài khám phá ra cái vòng Nhân Duyên khiến chúng 
sanh luân chuyên trong sanh tử ưu bi khổ não. Bằng Tuệ 
Giác, Ngài khám phá "vì có sanh ra nên có già chết" và 
đó là định luật thiên nhiên của vũ trụ. Rồi Ngài suy nghĩ 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 66 


theo một chiều khác “wì vô mỉnh là điều kiện, nên hành 
uân sinh ra" 

"Này chư tÈ khưu, Tuệ Giác bằng thiên định, sâu 
thắm, sáng rõ cho thấy những cái khô đau của chúng 
sanh mà từ xưa đến nay không được biết đến". 

Chúng ta có thể tạm gọi là sự khám phá duy nhất 
về chuỗi Nhân Duyên của khổ đau Paticca samuppada. 
Khi có Xúc smh ra do Vô Mmh (vì Tỉnh Giác văng mặt), 
thì Thức hiện hữu ngay. Đừng tưởng lầm rằng cái Thức 
này hằng hiện hữu. Nó chỉ xuất hiện khi có sự Xúc 
Chạm của 5 căn với trần cảnh tương ưng. Khi Thức sinh 
ra, nó có khả năng phân biệt Danh và Sắc; cái thể chứa 
đựng khổ não. Thọ cũng sinh ra từ đó. Khái niệm Thân 
(concept) trở thành hiện thực (cxistence) và phát smh cái 
TÔI, TA (Self I, Me). Tôi cảm thấy lạnh, tôi cảm thấy 
khổ, tôi cảm thấy mất tự do, tôi cảm thấy hạnh phúc... 
Cái Thân này chiếm hữu khoảng không gian và thời 
gian. Cứ như thế vạn pháp tiếp nối sinh ra; khổ đau già 
chết chỉ là hậu quả tất nhiên. 

Theo kih điển thì có 5 loại vòng Nhân Duyên 
như thế (5 paticca samuppada). Phật tuỳ duyên mà nói ra 
để có lợi lạc cho từng loại người đối diện. Năm loại này 
được liệt kê tạm thời như sau: 

Loại l. Vòng Thuận chiều 12 Nhân Duyên 
(anumola) (Paticca Samuppada): Vô Mmh, Hành, Thức, 
Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Gà 
Bệnh Chết. 

Loại 2. Vòng Ngược Chiều (patimola): Khổ đau 
vì có Sinh và cứ thế cho đến Vô Minh. 

Loại 3. Vòng bắt đầu từ giữa và ngược chiều: Nó 
khởi đầu từ chính giữa của vòng xoay này. Thí dụ Thân 
Dục Lạc (body nutrmernf). Thân dục lạc sinh vì Tham 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 87 


Ái. Tham Ái vì Cảm Thọ. Cảm Thọ vì Xúc. Xúc vì có 
các căn. Các Căn có mặt vì Danh Sắc. Danh sắc có mặt 
vì Thức. Thức có mặt vì Hành uẫn, cho đến Vô Minh. 
Loại hình này tìm thấy trong Mahatanha Sutta của Kinh 
Sangyutta Nikaya. 

Loại 4. Vòng bắt đầu từ chính giữa: Bắt đầu từ 
Cảm Thọ (Venada) đến khô đau, nhưng không đi ngược 
lại Ngài Phật Âm có một thí dụ độc đáo cho nửa vòng 
Nhân Duyên này. Tuỳ theo cái mà người cần dùng việc 
gì để có một cái dụng cụ thích ứng. 

Loại 5. Vòng Xoay chấm dứt ở chính giữa: Xuất 
hiện trong vài kinh sách. Vòng bắt đầu từ Vô Minh đến 
nửa chừng và chuyển sang sự chấm dứt của Tham Ái, 
Thủ , Hữu, Tái Sanh, và Sanh già bệnh chết. Cũng không 
hiểu tại sao Ngài Phật Âm Buddhagosa trong Thanh 
Tịnh Đạo Visuddhimagga không hề nhắc đến cái này. 

Vòng này mô tả như sau Vô Mmh smh Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Tham ÁI, Ngay chỗ 
Tham Ái thì được chuyên ngược lại Vì Tham Ái diệt 
nên Thủ diệt, Hữu diệt, Tái Šmh diệt, và Smh Già Tử 
cũng diỆt. 

Hỏi 2: Thế nào là Vô Minh ? 

Đáp 2: kmh sách hệ Pali giải thích Vô Mmh hà vì 
không biết Khổ trong Tứ Diệu Đế. 

Hỏi 3: Thế nào là Hành Uấn ? 

Đáp 3: Đức Phật dạy: "Này chư ty khưu, có ba 
loại Hành Uân; Thân, Khâu, và Ý". (sankharas). Nhưng 
các học giả của Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga) đều 
cho răng có 3 Hành uân (sankharas): Thiện Nghiệp 
(pum abhisankhara, Nghiệp Bất Thiện (apum 
abhsanhara) và Nghệp Trung Tính (anem 
abhsankhara). Vậy thì căn cứ trong kmh hệ Pal, (logc 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 68 


reasonmg) lời Phật dạy dĩ nhiên là khả tín hơn. Hành 
Uân gồm có Thân, Khẩu, Ý. Ba cái này duyên cho Thức. 

Hỏi 4: Thức là gì ? 

Đáp 4: Đức Phật dạy: có 6 loại Thức; tuỳ theo 
tai, mắt, mũi, thân, lưỡi, và ý. Nhưng nhóm học giả theo 
Thanh Tmh Đạo có thêm vào Thức Tái Sanh (patsandhi 
vmnana= rebrth consclousness). Vậy thì căn cứ lời Phật 
dạy rõ 6 căn duyên 6 thức là có khả tín hơn. Thức duyên 
cho Danh Sắc. 

Hỏi 5: Vậy Danh Sắc (mentality/ materiality) l 
gì 2 

Đáp 5: Theo kinh điển, Phật dạy Cảm Thọ 
Vedana, Nhận Biết Phassa, Ý hành Xúc và Chú Tâm 
(attention) là Danh (memaliy). Bốn yếu tổ Đất Nước 
Gió Lửa và các hiện tượng phát smh từ đó gọi là Sắc 
(materiality). Thực ra Phật nói vê bốn đặc tính của 4 yếu 
tố này (cứng mềm, lỏng đặc, chuyển dịch, nóng lạnh). 24 
yếu tố sinh ra từ 4 yêu tố chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, hình dáng, vv. (sẽ nói ở chương sau). Danh Sắc 
duyên cho Căn hay Giác Quan. 

Hỏi 6: Vậy Căn hay Giác Quan là gì ? 

Đáp 6: Căn hay Giác Quan là những cơ quan của 
cơ thể có khả năng ghi nhận các hiện tượng: như mắt, 
tai mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn hay sáu giác quan này 
duyên cho Xúc. 

Hỏi 7: Xúc là gì ? 

Đáp 7: Phật dạy có 6 loại xúc tuỳ theo cơ quan 
của cơ thể. Mắt, Tai Mũi, Lưỡi Thân, Ý. Xúc duyên 
Thọ. 

Hỏi §: Thọ là gì ? 

Đáp 8: Có 6 loại cảm thọ smh ra từ 6 căn hay 6 
giác quan như nói ở trên. Thọ duyên Tham Ái. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 69 


Hỏi 9: Tham Ái l gì ? 

Đáp 9: Có 6 loại tham ái: tuỳ theo loại như mùi, 
hình dáng vị cảm giác, nhạy cảm, pháp (merral 
objects). Thí dụ: Ái mùi như người nghiện mùi nước 
hoa. Thân phản ứng cảm xúc (emotional reaction of 
body) gọi là Ái Tham Ái duyên Thủ. 

Hỏi 10: Thủ là gì 2 

Đáp 10: Đức Phật dạy có bốn loại Thủ 
(atachments). Tuỳ theo: hình sắc (dithupadana), cảm 
giác (sensous) (kamupadan), cái Ngã (I Me, 
attavadupadana), và ràng buộc nghi thức (rules and 
riuals silabbatupadana). Thủ (dính mắc) duyên cho Hữu. 

Hỏi II: Hữu (becommg or becommg exstence) 
h gì ? 

Đáp II: Phật dạy có ba loại hữu (becommg): Dục 
(sensuous), Sắc (fñne material) và Vô Sắc (immaterial 
becommg). Hữu duyên cho Šmh. 

Hỏi 12: Smnh l gì ? 

Đáp 12: Sinh được hiểu là sinh ra nữa. Hiện diện 
trở lại dưới nhiều hình thức, nhóm, quốc độ, có những 
nhóm uân khác nhau, có những cơ quan cảm nhận khác 
nhau. Sinh duyên Già Chết. 

Hỏi 13: Già và Chết l gì ? 

Đáp 13: Già là tóc bạc, sức yếu, lưng còng, răng 
rụng, và chết là chấm dứt sự kết hợp và hoạt động của 
Thân. Các yếu tô tan rã. Thân bị tiêu huỷ. 

Cần phải chú ý đến khái niệm và ý nghĩa của chữ 
Sanh (bmth) hay Tái smh (rebrth). Mọi người nghĩ ngay 
về cái bào thai trong bụng mẹ. Không hắn thế. Khi 
chúng ta sanh ra trong cái bào thai, thì đó là chấm đứt sự 
Sanh của một kiếp. Chúng ta đau khô vì chúng ta sợ hãi, 
lo lắng, khổ não vô cớ vê cái Sắp Chết không sao tránh 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 90 


khỏi trong nay mai Nhưng không mấy ai lo lắng về cái 
Sanh hay Tái Sanh ra sao? về đâu? hình đáng nào ? quốc 
độ nào ? cảnh giới nào ? Chúng ta lo lắng cái Già Chết vì 
chúng ta Tham Ái cái Thân (Sel£ I, Me). Chính cái Tôi, 
Ta, Ngã này làm khổ chúng ta. 

Cái vòng duyên sinh trong chúng ta (paticca 
samuppada) chính là cái ngu ngốc nhất của chúng ta. 
Chúng ta cho phép cái đau khổ cười cợt trên cái Ngu của 
chúng ta; rằng có hoàn thành tốt vòng nhân duyên hay 
không ? Biết nó hoàn thành không ? Có khuyết chỗ nào 
không ? 

Duy nhất có một điều chắc chắn là hễ còn Chấp Thủ 
(attachment) vào cái Thân là còn đau khổ. 


3. Ngũ uẫn øồm có nhữn 

Hỏi: Ngũ Uân gôm có Tức gì ? 

Đáp: Ngũ Uân gôm có năm tập hợp. 

1. rupakhandha (Sắc Uấn), 28 loại tập hợp, luôn 
thay đổi 

2. vedanakhandha (Thọ Uấn), tập hợp của cảm 
giác tốt hay xấu 

3. samakhandha (Tưởng Uân), tập hợp nhận biết 

4. sankharakhandha (Hành Uẩn), tập hợp của 
nghiệp 

5. vinnanakhandha (Thức Uân), tập hợp của sự 
ghi nhận biết 

Hỏi: Năm cái này hoạt động ra sao? 

Đáp: Nói là 5 nhưng thực ra chỉ có 2. Nhóm Sắc 
(Thân) và Nhóm Danh (Tâm). Từ nhóm 2 đến nhóm 5 
đều l sản phẩm tương tác (mind activfies) của Tâm. 
Gom chung lại thì chúng chỉ là năng lượng tương tác 
(energy) và chuyên động (vibration). 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 01 


4. Tham Ái là gì ? 
Hỏi: Tham Ái thực sự là gì ? 


Đáp: Sự hiểu lầm về Tham Ái (Tanha) từ bao 
nhiêu thế kỹ dẫn đến sự hành trì sai lạc của Thiền hay 
các pháp môn khác nên không lợi lạc và không thành 
tựu. Tanha thực sự là phản ứng do cảm xúc (emotlonal 
reaction) của Thân khi đối diện với các điều kiện hay đối 
tượng. Nó không hắn là Tham Ái như nhiều dịch giả Tây 
Phương đã chuyển ngữ. Nó chỉ là những cảm xúc rung 
động của thân khi 5 căn đối cảnh, và cảm xúc này gây ra 
do sự rung động của hệ thần kinh toàn thân dẫn về não 
bộ. Bạn phản ứng cái cảm xúc này nên Bạn thành chủ 
thể Ta, Ngã (1L, me, MINE ). 


5. Tu tập Thiền bằng Từ Thiện hay Bố Thí 2. 
(Năm O Bánh Mì Không) 

Bạn đã nghe rất nhiều các bài giảng về Bố Thị, 
cúng dường. Nhưng Bạn có khi nào nghe hay đọc những 
bài giảng của chính Đức Phật nói về Bố Thí Cúng 
Dường là pháp tu liễu đoạn simh tử hay không ? Không 
hề thấy có trong các kinh sách, các Bạn nhé. 

Các thiện nghiệp do bố thí, từ thiện sẽ tạo ra 
càgànussafi; một trong mười cái thiện nghiệp a#wwssdfi. 
Nó có hiệu lực giúp Bạn trên con đường hành trì Thiền 
Định (samatha). Bạn cứ liên tiếp lm như thế thì Tâm 
Bạn sẽ dễ tiến đến Định vì cảm giác Thọ Lạc (sinh ra Hỷ 
nội và ngoại) với Thiện Nghiệp do chính Bạn tạo ra. 
Nhưng Bạn nên cảnh giác có sự thức tỉnh nhận biết cao 
độ ở chỗ này. Các cảm thọ tốt (thiện) phát sinh rồi cũng 
phải diệt. Bạn cần cảnh giác cái Smh Diệt của cảm thọ 
lạc (vedana) ngăn ngủi này. Nó Sanh rồi Diệt, nhanh 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 92 


lắm. Hãy quán cái Sanh Diệt của cái Cảm Thọ này. Mỗi 
khi nó Diệt thì Bạn còn vui không ? Hay là Bạn lại cảm 
thấy có nhu cầu đi lm thêm cái việc Thiện nữa. Cái nhụ 
cầu này chính là động lực duyên cho Tham Ái xuất hiện. 
Và cứ như thế mãi Bạn sẽ lĩng xăng, ưa thích, chìm 
ngập, thoả thích, tự mãn, tự hào với cái việc Thiện mà 
Bạn đã và đang làm. Chính cái liên tục Tham Ái này là 
Nghiệp dẫn Bạn vào sinh tử luân hồi. 

Chỉ khi nào Bạn nhận biết, quán xét sự Sanh và 
Diệt của chúng thì Bạn mới thực sự hành trì Thiền Tuệ 
(Vipassana). Khi hành trì lên tục như thế, bạn sẽ phát 
triển Tuệ về Sinh Diệt (Vô Thường) và Vô Ngã. Các 
pháp bất thiện sẽ chắng có cơ hội xâm nhập nữa. Như 
vậy Tham Ái (craving samudaya) cũng bị huỷ diệt. Và 
tiến trình tái sinh cũng bị bẻ gãy (Nữrodhasaccã). Không 
còn động lực nào đưa Bạn đi tái smh nữa. 

Nhóm chúng tôi có pháp tu nho nhỏ gọi là "Năm 
Ỏ Bánh Mì Không Một Ngày". Pháp Tu ấy như sau. Mỗi 
ngày Bạn đều phải liên tục tác ý hành trì (chánh tỉnh tấn) 
như thế. Từ lúc tác ý đến lúc hoàn tất sẽ tốn khoảng nửa 
tiếng đồng hồ. 

Trước khi đi, Bạn cần ngồi thiền 30 phút (thiền 
ngồi). Sau đó Bạn tác ý (chánh niệm) đi mua 5 ổ bánh mì 
không có nhân (Chánh Niệm biết rõ là không nhân tức là 
nhận biết ghi nhớ bản chất ngũ uân l Không). Bạn luôn 
quán xét Tâm và Thân của Bạn từ lúc tác ý đi mua bánh, 
rời chùa hay rời nhà. Thong thả bước (thiền đi đến tiệm 
bán bánh (quán xét mục tiêu) (tỉnh giác). Nhận biết tiệm 
bánh là đối tượng quán xét (focus, concentration). Mua 
năm ổ bánh mì không có nhân, và đứng yên (thiền đứng) 
tự mình gói một ổ vào một cái bịch nhỏ. Đếm đủ năm ổ 
thôi (satipatthana mmdftlness). Chậm chậm chú ý từng 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 93 


hành động của mình, Thân và Tâm, Smh và Dệt. Trả 
tiền cho tiệm, chú ý đếm tiền thối lại (chánh kiến). Nói 
năng với người nhẹ nhàng (chánh ngữ). Trong lúc làm 
luôn quán hơi thở Ra Vào Smh Diệt và các Cảm Thọ Vui 
Buồn Sinh Diệt (Vedana). 

Quán xét xem phải đem 5 ổ bánh mì này cho 5 
người nào? ở đâu ? (chánh tư duy). Khi đem bánh đi cho 
thì áp dụng Thiền Đi, thong thả đến đối tượng. Khi cho 
bánh mì phải thì nhận biết rõ đối tượng đang nhận bánh, 
hình dáng, mặt mũi, sức khoẻ, buồn vui ra sao ? 
(satipatthana). Chỉ cần nhận biết và không ý kiến (non- 
manipulaton). Hãy tập nói lòi thân thiện an vui (chánh 
ngữ). : 

Bạn làm thường xuyên như thê là Chánh Nghiệp. 
Khi cho bánh mì thì sẽ có người nhận và lần thứ nhất là 
họ sẽ nói lời cám ơn. Bạn ghi nhận cái nghe và Cảm Thọ 
Lạc (good pleasant feelngs) khi họ cám ơn Bạn. Nhưng 
khi Bạn tiếp tục cho đúng người đó 5 lần sau thì họ bắt 
đầu chán Bạn và không nói cám ơn. Có khi họ còn nói 
lời thô lỗ với Bạn vì Bạn chỉ có bánh mì không có nhân. 
Bạn hãy ghi nhận cái Nghe, Cảm Thọ, và sự Sanh Diệt 
của Thọ. Trên đường về, Bạn liên tiếp thực hành Thiền 
Đi và quán xét Cảm Thọ của Thân và Tâm trong từng 
bước đi. Không nhìn ngoại cảnh. Hãy chú tâm đi về đến 
nhà hay chùa. 

Bạn thử so sánh cái Thọ lúc chưa cho bánh mì và 
Thọ sau khi đã cho hết 5 ổ bánh mì ra sao ? Nếu có tiếng 
mắng (phiền não) hay tiếng khen (thọ hỷ), thì Bạn có kịp 
thời ghi nhận cái Smh Diệt của Thọ (vedana) hay không 
? Hay là Bạn quá vui bị cuốn theo cảnh. Nếu Bạn không 
ghi nhận nắm bắt được cái Sinh Diệt của Thọ thì Tham 
Ái thâm nhập và Bạn sẽ bị chúng lôi cuốn tiếp tục đi làm 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 94 


từ thiện, bố thí, cúng dường và Bạn sẽ phải tái sanh ra 
nhiều kiếp nữa để hưởng cái quả thiện do Bạn đã làm, 
hay Bạn đã giận (sân) vì khi cho bánh sẽ có người mắng. 
Chắc chắn là thế. Ban thử tập hằng ngày xem sao nhé . 


6. Sự Sanh Khởi của Sắc Pháp (Rũpasamutthãna) 

Đạo Phật không tìn kiếm nguyên nhân đầu tiên 
sinh khởi ra các Sắc Pháp mà chỉ chấp nhận sự hiện hữu 
của các Sắc Pháp và tìm kiếm những ảnh hưởng gì tác 
thành Sắc Pháp. 

Theo Vi Diệu Pháp, vật chất dù là vật vô tri giác 
cũng phải có nhân trợ tạo mới sanh ra được và bốn nhân 
tạo ra Sắc Pháp là Nghiệp, Tâm, Âm Dương và Vật 
Thục (Kammam cñtam utu aharo cet catfäri 
rũpasanutthäãni nãma). 

1, Sắc Nghiệp (Kammaiäripa): Là Sắc do 
Nghiệp sanh (do Sở Hữu Tư tạo thành). Nghiệp là sự 
chuyên hóa, luân lưu của các hành động Thiện và Bất 
Thiện trong quá khứ để tạo ra Tâm Quả và Sắc Nghiệp. 
Những Nghiệp này thuộc về Dục Giới và Sắc Giới và chỉ 
có chúng mới tạo ra Sắc Pháp. Nghiệp là ảnh hưởng của 
Sở Hữu Tâm hợp với I1 Tâm Bất Thiện (trừ Tâm Sỉ 
Phóng Dật), § Tâm Thiện ở Dục Giới và 5 Tâm Thiện ở 
Sắc Giới. 

Nghiệp làm nhân sanh 1§ Sắc Pháp: § Sắc Bất 
Ly, 5 Sắc Thần Kimh, I Sắc Hư Không, l Sắc Mạng 
Quyền l1 Sắc Ý Vật 2 Sắc Tánh. 
Từ lúc tục sinh đã có 3 nhóm Sắc Nghiệp (Thân thập 
Pháp (Kayadasaka), Tánh thập Pháp (Bhãvadasaka) và 
Tâm sở y thập Pháp (Vatthudasaka)) sanh khởi đồng lúc 
với Tâm Tục Smh nên được gọi là Sắc Tục Sinh, từ sát 
na trụ của Tâm Tục sinh trở về sau thì Sắc Nghiệp được 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 95 


gọi là Sắc Nghiệp Bình Nhật. Thân thập pháp gồm có 4 
Sắc Tứ Đại 4 Sắc phụ (Sắc, Khí, Vị và Vật Thực), Sắc 
Mạng Quyền và Sắc Thần Kinh Thân. Tánh thập pháp và 
Tâm sở y thập pháp cũng gồm có các pháp tương tợ. 
Cùng với sát na sanh của Tâm Tục Sinh, các Sắc pháp do 
nghiệp quá khứ chi phối khởi lên trong từng sát na, như 
ngọn lửa của cây đèn, cho đến sát na thứ 17, Sắc pháp 
diệt đồng lúc với Tâm Tử. 

ĐÃ Sắc Tâm (Citajãripa): Là Sắc do Tâm 
tạo, tức do 75 hay 107 tâm sanh ra (trừ ngũ song thức và 
4 Tâm Quả ở Vô Sắc Giới. Tâm tuy không có hình 
tướng nhưng có khả năng tạo ra Sắc Pháp. 

Nói một cách khác, Tâm Thiện và Tâm Bắt Thiện 
tạo ra những Sắc Pháp tốt đẹp và không tốt đẹp, ta có thê 
chứng nghiệm điều này khi nhận xét các hiện tướng vật 
lý thay đổi nơi con người do tư tưởng người ấy thay đôi. 
Theo Abhidhamma, ngay sát na đầu tiên khi Tâm Hộ 
Kiếp sinh khởi (nghĩa là liền sau khi Tâm Tục Sinh sanh 
khởi), các Sắc Tâm bắt đầu được tạo ra. 

Trong sát na trụ và diệt của mỗi tâm, không một 
Sắc Pháp nào do tâm sanh được smh lên, vì ở những sát 
na ấy tâm rất yếu ớt. Ngũ song thức là những tâm thụ 
động nên không có khả năng tạo ra Sắc Tâm. Các Tâm 
Quả Vô Sắc cũng không tạo ra Sắc Pháp vì các thiền vô 
sắc được phát triển nhờ không chấp thủ và tham ái Sắc 
Pháp. 

Các Tâm Thiền rất cần thiết để sinh các Sắc Tâm. 
Môt người đắc thiền có thể tạo ra những Sắc Pháp rất 
mạnh mẽ khiến người tu thiền có thể sống không cần ăn 
uống trong nhiều ngày. 

26 Tâm Đông Tốc (10 Tâm Thiện và Duy Tác 
Sắc Giới 8 Tâm Thiện và Duy Tác Vô Sắc Giới, § Tâm 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 96 


Siêu Thế) có thể tạo ra những cử chỉ thân thể như bay 
trên không, đi trên nước, ... 

Tâm Phân Đoán (Votthapanactta) chính là Tâm 
Khán Ý Môn (Manodvärä-vajjana). 29 Tâm Đồng Tốc 
Dục Giới l 12 Tâm Bất Thiện, l Tâm Ưng cúng Sinh 
Tiếu. I6 Tâm Thiện và Duy Tác Tịnh Hảo. 2 Tâm Diệu 
Trí (Abhiññä Cita) là 2 Tâm Thiện và Duy Tác Sắc Giới 
Đệ Ngũ Thiền hợp Xã. 

13 Tâm Đồng Tốc thọ Hỷ l 4 Tâm Bất Thiện thọ 
Hỷ, § Tâm Thiện và Duy Tác Tịnh Hỏa thọ Hỷ và 1 Tâm 
Ung Cúng Sih Tiểu thọ Hỷ. 

Các vị phàảm phu khi cười lớn hay mỉm cười là 
kinh nghiệm của 4 Tâm Bất thiện và 4 Tâm Thiện Tịnh 
Hảo; các vị Hữu học (Sekha) cũng có các kmh nghiệm 
tương tợ ngoại trừ 2 Tâm Bất Thiện Ly Tà. Các vị A-La- 
Hán kmh nghiệm 4 Tâm Duy Tác TỊh Hảo và I Tâm 
Ưng Cúng Sinh Tiếu. Các Đức Phật chỉ mỉm cười với 4 
Tâm Duy Tác Tmnh Hảo. 

15 Sắc Pháp do Tâm làm nhân sanh l: 8 Sắc Bất 
Ly, Sắc Thinh, Sắc Hư Không, 3 Sắc Đặc Biệt và 2 Sắc 
Biểu Trị 

3, Sắc Âm Dương (Uttjãrũpa): Âm dương ở 
đây được dùng theo nghĩa Hỏa Đại (Tejodhãtu) gồm cả 
nóng và lạnh; nóng là Dương, lạnh là Âm. Khi tục smh, 
nghiệp tạo ra Sắc Tục Sinh tức ba nhóm Sắc (Thân thập 
pháp, Tánh thập pháp và Tâm sở y thập Pháp). Lửa ở 
bên trong, gôm trong ba nhóm Sắc này hợp với Lửa bên 
ngoải tạo ta các Sắc Pháp do Âm Dương sinh, tại thời 
điểm sinh khởi của Tâm Tục Sinh. Ngay ở sát na đầu 
tiên, Lửa do Tâm sanh được thay thế bằng Lửa do 
Nghiệp sanh. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 97 


13 Sắc Pháp do Âm Dương sanh là: § Sắc Bất Ly, Sắc 
Thinh, Sắc Hư Không và 3 Sắc Đặc Biệt. 

4. Sắc Vật Thực (Ähãrajãrũpa): Là Sắc do 
Vật Thực tạo (chất dnh dưỡng). Vật Thực bao hàm các 
món ăn vật chất và các chất dinh dưỡng (OJã) chứa trong 
các Sắc Pháp do Nghiệp, Tâm và Âm Dương sanh. Nội 
dưỡng chất nhờ có ngoại dưỡng chất giúp đở mới tạo ra 
các Sắc Pháp. Các Sắc Pháp chỉ được sanh ra khi dưỡng 
chất được tiêu hóa khắp thân thể. 
11 Sắc Pháp do Vật Thực tạo ra l: 8 Sắc Bất Ly và 3 
Sắc Đặc Biệt. 

Chú ý: Sắc Âm Dương và Sắc Vật Thực cần có 
sự phối hợp cã nội và ngoại (Ajjhattam ca bahiddhã ca) 
mới tạo ra Sắc Pháp. 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 98 


THAM CHIẾU 


Trong bản soạn này có tham chiếu nhiều nguồn 
kmh sách và thông tm. 
- Kinh Trung Bộ, - Kinh Tiểu Bộ 
- Kmh Pháp Cú - - Kmh Tăng Chi 
- Tài liệu về pháp hành Paticca samuppada do Thiền 
Viện Shwe War Win Medfation Centre cung cấp 
- Knowmg and Seemg by Pa Auk Medfaton Centre, 
Singapore 2011 ấn hành 
- The doctrine ofPaticca Samuppada (do Thiền Sư 
Bandata Vmala - Mogok Saya Daw giảng) do U Than 
Daiïng tuyển giảng tại USA 
- The Buddhist Mediaton Guide, do Thiền Sư Ledi 
Sayadaw biên soạn và thuyết giảng. 
- The great d&scourse on Causaton, The Mahanidanta 
Sufa and fs commentarles, translated fom Pal by 
Bhkkhu Bodi publshed by Buddhst Publcatlon 
Socety, Sri Lanka, 1995, 
- Mmdfulness, Blss, and Beyond, A Medftator's 
handbook, by AJahn Brahm, Wsdom Publicaton Inc, 
2006 
- A practical way of Vipassana, by Mahasi Sayadaw, 
translated by U Mm Swe, publshed by Buddha 
Sasananugsaha Orgamzatlon, 2011 


Làm Sao Khi Chết Vẫn Có Nụ Cười Trên Môi Trang 99 


Làm Sao Khi Chết Vẫn 
Có Nụ Cười Trên Môi 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 


34/2 Đường 758, Tỉnh Lộ 7, Âp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện 
Cú Chỉ, Saigon 
Website : www.fuefam.info 
Facebook: tuệ tâm thiền thư quán 


Email: tuetamthienthuquan()vahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


